Bên Kia Cửa Tử 
Charles Leadbeater 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lời dịch giả 
Chương _ 1 
Chương 2 
Chương _3 
Chương _4 
Chương_5 
Chương_6 
Chương_7 
Chương_8 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Lời dịch giả 


Một trong những bộ sách đặc biệt của Tây Tạng là bộ Tử Thư 
(Tibetian Book of the Death) viết về đời sống sau khi chết. 
Cuốn sách này đã được nhiều người nghiên cứu và phiên 
dịch nhưng vì nó quá hàm súc, khó hiểu nên một số học giả 
đã rút tỉa vài đoạn trong đó, khai triển rộng ra để an ủi 
những người đang đau khổ vì cảnh tử biệt. Phần dưới đây 
trích trong cuốn "To Those Who Mourn" của Giám mục 
Charles Leadbeater, một nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ 
20. 


Bạn thân mến, 

Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý 
nhất đời. Đối với bạn hiện nay đời sống bổng trở nên trống 
rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa. Cuộc đời 
từ nay chỉ còn là những chuỗi ngày dài đăng đẳng, đầy tẻ 
nhạt chán chường. Hạnh phúc đã mất sẽ không bao giờ trở 
lại, những cử chỉ âu yếm, những câu nói yêu đương dường 
như đã chìm lặn trong màn sương ngăn cách hai thế giới. Có 
lẽ bạn đang nghĩ về bạn, về sự mất mát không thể vẫn hồi 
vừa xảy ra, nhưng có thể bạn còn đang nghĩ không biết 
người bạn thương yêu đang lâm vào tình trạng nào? Tuy bạn 
biết người đó đã ởi xa rồi, đi mất rồi nhưng bạn không biết 


là đi đâu, số phận người đó như thế nào? Bạn cầu mong 
người đó sẽ gặp được những sự bình an, tốt đẹp nhưng rồi 
bạn lại thấy vẫn còn một cái gì không ổn vì không ai có thể 
giải thích cho bạn một cách thỏa đáng về ý nghĩa của đời 
sống cũng như cái chết. Giáp mặt trước sự kiện này, bạn 
đâm ra hoảng hốt, và đời sống đối với bạn bỗng trở nên một 
gánh nặng không thể gánh vác một mình được nữa. 

Này bạn, tâm trạng của bạn là một tâm trạng tự nhiên và 
thành thật. Tôi ước mong có thể chia sẻ với bạn về sự mất 
mát lớn lao này bằng sự giúp đỡ chân thành của tôi. Dĩ 
nhiên bạn nghĩ rằng: Làm sao tôi có thể an ủi bạn được! 
Làm sao một người như tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ vô 
vàn của bạn kia chứ! Nhưng bạn hỡi, sự buồn rầu đau khổ 
của bạn đã xây dựng trên một hiểu lâm. Thưa vâng, một 
hiểu lầm tai hại và tôi mong khi hiểu rõ được điều này thì có 
lẽ bạn sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi muốn trình bày cho bạn một 
quan điểm khác với quan niệm thông thường như sau. 

Này bạn, sự đau khổ của bạn chỉ là một ảo giác rất lớn do sự 
thiếu hiểu biết về những định luật thiên nhiên, hay nói một 
cách khác, là đời sống bên kia cửa tử. Nếu bạn có một sự 
hiểu biết đúng đắn về sự kiện này thì có lẽ bạn sẽ không còn 
đau khổ nữa. Người phương Đông, nhất là người Tây Tạng, 
đã nghiên cứu về nó qua nhiều thế kỷ và ngày nay khoa học 
cũng bắt đầu chứng minh được rằng "có một đời sống sau 
khi chết". Cửa tử không là một sự bí mật nữa vì cái thế giới 
bên kia, cái thế giới đầy bí mật đó đã không còn bí mật nữa. 
Cái thế giới đó thật sự hiện hữu, là một thế tương tự như thế 
giới hiện nay của chúng ta và dĩ nhiên cũng chịu sự chi phối 


của những định luật trong vũ trụ, tương tự như những định 
luật mà chúng ta đã biết. Tôi sẽ giải thích rõ rệt một vài 
nguyên tắc căn bản mà dĩ nhiên bạn có thể khảo sát thêm, 
nếu bạn muốn. Trước hết, tôi mong bạn hãy ngưng than 
khóc vì sự đau thương của bạn chỉ làm hại cho người mà 
bạn thương mến chứ không giúp được gì cho người đó đâu! 
Một khi bạn hiểu rõ điều mà tôi sắp trình bày thì có lẽ bạn 
cũng sẽ đống ý như Vậy. 

Có thể bạn cho rằng điều tôi sắp trình bày chỉ là những lời 
an ủi hay những dự đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng tôi muốn 
hỏi bạn, sự đau khổ và suy nghĩ của bạn hiện nay đã được 
xây dựng trên nền tảng nào? Phải chăng bạn tin tưởng như 
vậy vì một vài người trong giáo hội của chúng ta đã dạy như 
thế, hoặc căn cứ trên một vài quyển sách, hoặc là sự tin 
tưởng của đa số người trong thời đại này rằng chết là hết, là 
thiên thu cách biệt, là vĩnh viễn chia tay? Nếu bạn suy nghĩ 
thật kỹ mà không bị các thành kiến chi phối, thì bạn sẽ thấy 
rằng quan niệm đó cũng chỉ là một dự đoán mơ hồ mà thôi. 
Nếu đọc kỹ Thánh Kinh, bạn sẽ thấy một sự thật rằng, theo 
thời gian, đã có nhiều cách giải thích Kinh Thánh khác nhau. 
Cái quan niệm rằng chết là hết, là chấm dứt vĩnh viễn đã 
căn cứ trên sự hiểu biết nào? Được xây dựng từ thời đại nào? 
Quan niệm Thiên Đàng và Địa Ngục có từ lúc nào? Phải 
chăng đó cũng chỉ là những quan niệm như trăm ngàn quan 
niệm khác? Phải chăng vì đã được nhiều người tin tưởng nên 
người ta đ ành chấp nhận mà không đòi hỏi một sự giải 
thích nào? Nhưng sống và chết là một vấn đề trọng đại, liên 
quan mật thiết đến đời sống hiện nay. Vì lẽ đó, chúng ta 


không thể chấp nhận nó một cách dễ dãi được. Đây là một 
vấn đề lớn, đòi hỏi một sự nghiên cứu hết sức đích đáng và 
phân tích thật cẩn thận. Tôi không đòi hỏi bạn tin tưởng một 
cách mù quáng đâu. Tôi chỉ muốn trình bày những gì mà 
chính tôi biết là có thật, dựa theo kinh nghiệm của tôi và 
của những bậc thầy phương Đông mà tôi đã có cơ hội gặp 
gỡ và học hỏi. Tôi mời bạn cùng quan sát nó. 

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về sự cấu tạo con người. 
Khoa học đã cho chúng ta biết khá rõ về thể chất con người 
cũng như các hoạt động sinh lý, tâm lý nhưng vẫn còn một 
yếu tố khác mà khoa học chưa thể chứng minh, đó là cái mà 
người ta gọi là linh hồn. Đây là một danh từ không chính xác 
lắm nhưng tôi không muốn đi vào những định nghĩa. Đã từ 
lâu, các tôn giáo lớn đều đã đề cập một cách mơ hồ rằng 
con người có một cái gì trường tồn gọi là lính hồn và cái này 
vẫn hiện hữu sau khi thể xác chết ởi. Tôi thấy không cần 
thiết phải dẫn chứng bằng kinh sách hay lý thuyết về sự 
hiện hữu của linh hồn, cũng như không cần phải dài dòng về 
các hiện tượng như đầu thai, thần đồng, người chết sống lại 
kể về thế giới bên kia, vì đã có nhiều sách vở đề cập đến nó 
rồi. Tôi chỉ mong bạn vững tin rắng linh hồn vốn có thật và 
đó là một chân lý đúng đắn. Con người là một linh hồn và có 
thể xác. Thể xác không phải là con người. Nó chỉ là y phục 
của con người mà thôi. Điều mà chúng ta gọi là sự chết chỉ 
là sự cởi đi một chiếc áo cũ, đó không phải là một sự chấm 
dứt. Khi bạn thay đổi y phục, bạn đâu hề thấy mình, bạn chỉ 
bỏ đi cái áo mà bạn đang mặc đó thôi. Cái áo có thể được 
cất vào tủ, mang ởi giặt ủi hoặc vút bỏ, nhưng người mặt nó 


chắc chắn vẫn còn. Do đó phải chăng khi thương yêu người 
ấy chứ đâu phải thương yên chiếc áo của người ấy? 

Trước khi bạn có thể hiểu được tình trạng của người mà bạn 
thương yêu, bạn cần phải hiểu rõ tình trạng của chính bạn 
đã. Bạn là một linh hồn bất tử, bất tử vì tính hoa của bạn 
vốn có tính chất thiêng liêng, bởi vì bạn là một phần của 
một đại thể cao cả hơn nhiều. Bạn đã từng sống trong nhiều 
thế kỷ. Trườc khi mặc bộ quần áo này, bộ quần áo mà hiện 
nay bạn gọi là xác thân, thì bạn đã từng mặc những bộ quần 
áo khác, và bạn sẽ còn mặc nhiều bộ quần áo khác nữa 
trong tương lai, khi bộ quần áo hiên tại đã tan thành tro bụi. 
Kinh thánh đã nói: "Thượng Đế sinh ra con người từ hình ảnh 
bất diệt của ngài". Đây không phải là một giả thuyết hay 
một sự tin tưởng nào mà có bằng chứng hẳn hoi. Điều bạn 
cho là một đời thật ra chỉ là một ngày nhỏ trong một kiếp 
sống kéo dài vĩnh viễn thiên thu và điều này cũng xảy ra 
cho người bạn yêu. Tóm lại, người bạn yêu thương không hề 
chết, không hề mất ởi, mà chỉ cởi bỏ bộ áo của họ mà thôi. 
Bạn đừng tưởng người chết chỉ như một luồng hơi, không có 
hình dáng chi cả hoặc thua kém lúc còn sống về một điểm 
nào đó. Cách đây nhiều thế kỷ, Thánh Paul đã nói: "Có một 
cái thể vật chất và có một cái thể tinh thần”. Nhiều người đã 
hiểu lầm mà cho rằng những thể đó nối tiếp nhau chứ không 
hiểu rằng chúng ta đều có cả hai thể đó trong cùng một lúc. 
Thưa vâng, cái thể vật chất đó chính là cái xác thân mà bạn 
đang thấy, và cái thể tinh thần kia chính là cái mà bạn 
không thấy và thường được gọi bằng danh từ "linh hồn". Khi 
bạn bỏ xác thì bạn giữ lại cái thể tỉnh thần kia. 


Nếu bạn đồng ý, hay tạm thời đồng ý về quan niệm này thì 
chúng ta có thể đi xa hơn. Nếu bạn biết rằng chẳng phải khi 
chết bạn mới cởi bỏ "bộ áo" đó mà ngay khi ngủ bạn cũng 
tạm thời cởi bỏ nó và đi vẩn vơ trong một cởi giới khác trong 
cái thế tính thần của bạn. Dĩ nhiên khi tỉnh dậy thì bạn lại 
mặc vào bộ áo thể xác đó trong khi người chết thì không còn 
mặc lại bộ áo đó được nữa. Vì sự cấu tạo và rung động 
nguyên tử của hai cõi vốn khác nhau nên cõi nào chỉ có thể 
nhìn được cối đó mà thôi. Đôi khi tỉnh vậy, bạn mơ hồ như 
mình có thấy một cái gì đó, dĩ nhiên nó đã bị thay đổi rất 
nhiều bởi sự sắp xếp lại qua ký ức và bạn gọi điều này là 
chiêm bao. 

Hiện nay có nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết. Một 
số dựa trên những tin tưởng có từ thời Trung Cổ, như sự 
trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục chẳn hạn. 
Dĩ nhiên ngày nay không mấy ai còn tin như vậy nữa, nhưng 
trước đây vài thế kỷ, nó là cả một sự đe dọa khủng khiếp. 
Những điều này đã được một số giáo sĩ lúc đó lợi dụng triệt 
để. Vì quyền lợi riêng, họ đã biến cải những giáo lý đầy nhân 
từ bác ái của đức Jesus thành một thứ "pháp luật" khắt khe 
tàn ác để đe dọa những người hiền lành dốt nát. Theo ở à 
tiến bộ của thế giới, người ta hiểu rằng cái quan niệm đó 
không những vô lý, xúc phạm đến danh dự của giáo hội, đến 
giáo lý cáo đẹp của đấng Cứu Thế, mà còn buồn cười nữa. 
Nếu bạn hiểu rằng một số tu sĩ chỉ vì nóng lóng muốn củng 
cố quyền lợi cũng như quyền lực đã cố tình giảng giải một 
cách sai lạc khiến các chân ký giản dị cao đẹp trở nên phức 
tạp, khó hiểu. Họ đã dựa vào những tín điều phi lý, vô căn 


cứ mà nói rằng thế giới này được cai trị bởi một đấng thần 
lĩnh không muốn ai làm trái ý mình. Họ đã du nhập những 
điều này từ nền tảng của đạo Do Thái thượng cổ, trong khi 
đáng lẽ ra họ phải biết rõ về sự dạy bảo đầy minh triết của 
đức Chúa là "Thượng Đế là một đức Cha giàu long thương 
mến”. Người nào hiểu được sự thực căn bản là "Thượng Đế 
vốn nhân từ vá bác ái, vũ trụ của ngài được điều khiển bởi 
những định luật thiên nhiên, công bình và bất biến" thì ắt 
phải hiểu rằng thế giới bên kia cửa tử cũng phải tuân theo 
những định luật như vậy chứ không thể khác được. 

Đáng tiếc là một điều hiển nhiên và rõ ráng như vậy mà đến 
nay vẫn dường như mơ hồ. Vẫn có những người tiếp tục nói 
với chúng ta về một thiên quốc rất xa, về những ngày phán 
còn chuyện xảy ra hiện nay thì ít khi đề cập đến. Một số tu 
sĩ tránh né không đề cập gì đến kinh nghiệm thật sự của họ, 
đến sự tin tưởng của họ, mà chỉ nói đi nói lại điều mà họ 
nghe người khác nói, những tin tưởng mơ hồ, vô lý xuất phát 
từ thời Trung Cổ. Dĩ nhiên tôi tin rằng chúng ta không thể 
thỏa mãn với những quan niệm lỗi thời đó được. 

Tôi tín rằng thời kỳ tin tưởng một cách mù quáng đó đã qua 
rồi. Chúng ta đang sống ở thời kỳ khoa học và không chấp 
nhận những ý tưởng vu vơ, hoàn toàn trái với lý thuyết khoa 
học cũng như trái ngược với những lời dạy bảo đây bác ái, 
nhân từ và sáng suốt của đấng Cứu Thế. Chúng ta là những 
linh hồn đang sống trong cõi vật chất và chỉ biết đến những 
sự kiện liên quan đến cõi vật chất này mà thôi. Tất cà mọi 
sự hiểu biết của chúng ta đều dựa trên những giác quan của 


thể xác. Nhưng các giác quan này thì bất toàn. Thí dụ như 
chúng ta có thể thấy được những vật thuộc thể lỏng hay thể 
rắn nhưng lại không thể thấy được thể hơi mặc dù chúng ta 
biết rằng thể hơi hiện hữu. Hiển nhiên nếu có những thể 
khác thanh nhẹ hơn thể hơi thì làm sao chúng ta có thể thấy 
được? Tóm lại, vì giác quan của chúng ta bất toàn mà chúng 
ta không thấy được một số dữ kiện, tuy nhiên chúng ta 
không thể kết luận vì không thấy được mà chúng không hiện 
hữu. Người phương Đông đã ý thúc được điều này từ lâu qua 
các công phu tu luyện đặc biệt mà nhiều người cho là phi 
thường. 

Thật ra nguyên lý của nó rất giản dị. Người nào biết rèn 
luyện tinh thần, biết cách phát triển những khả năng tỉnh 
thần, biết cách phát triển những khả năng tính thần, phát 
triển các "giác quan" của tinh thần thì họ sẽ có các quyền 
năng về tinh thần. Nếu bạn biết rằng thể tinh thần cũng 
giống như thể vật chất (thể xác), đều có những giác quan 
riêng biệt thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Nếu thể xác có thị 
giác thì thể tinh thần cũng có một thị giác tương tự, nhưng 
đây là một thứ thị giác đặc biệt, có thể nhìn thấy những cái 
mà nhấn quan của thể xác không nhìn thấy được. Người Tây 
Tạng gọi quyền năng này là Thần nhãn hay con mắt thứ ba 
(Third eyes). Sách vở huyền môn Tây Tạng nói rõ rằng, thể 
tin thần có những giác quan tương ứng với những giác quan 
của thể xác nhưng bao trùm một giới hạn bao la, rộng rãi 
hơn nhiều. Các danh sư Tây Tạng gọi đó là các năng khiếu 
mà con người có thể sử dụng được nếu họ biết cách chủ trị 
tinh thần, khai triển các giác quan này. Dĩ nhiên những 


người đã khai mở những quyền năng đó có thể ý thức được 
nhiều điều mà người ta không thể biết được. 

Chính nhờ khai mở được các giác quan đặc biệt này mà các 
danh sư Tây Tạng đã nghiên cứu về đời sống ở cõi giới bên 
kia, cõi giới mà chúng ta thường gọi là "cõi chết" hay "bên 
kia cửa tử". Họ xác định rằng chết không phải là sự chấm 
dứt của kiếp sống mà chỉ là một bước, đi từ giai đoạn sống 
này qua giai đoạn sống khác. Xác phục vụ tinh thần và là 
một phương tiện liên lạc (communicate) với cõi trần. Nếu 
không có xác thân thì phần tinh thần không thể liên lạc với 
cõi trần được và dĩ nhiên không thể ảnh hưởng hoặc thọ 
lãnh ảnh hưởng của nó. Cối trần là một trường học hết sức 
quan trọng để linh hồn học hỏi, kinh nghiệm, và những điều 
học hỏi đều được lưu trữ trong ký ức tâm linh, một thứ ký ức 
vô giới hạn. Chỉ riêng ở cõi trần người ta mới có thể thực sự 
học hỏi và áp dụng hay thực hành những điều đã học. Ở 
những cõi giới khác, vì sự cấu tạo của nguyên tử quá thanh, 
quá nhẹ nên việc học hỏi chỉ có tính cách lý thuyết chứ 
không thể thực hành được. 

Điều chúng ta cần biết là những người mà ta cho rằng đã 
chết thực ra không hề chết, không hề xa lìa chúng ta. Vì một 
lý do mơ hồ mà người ta tin rằng chết là chấm dứt, là chia 
ly, sau đó linh hồn hoặc được lên thiên đ àng hặoc xuống địa 
ngục rồi ở đó vĩnh viễn. Tác động của Thượng Đế chắc chắn 
vô cùng huyền diệu, nhiều khi chúng ta không thể hiểu được 
nhưng không bao giờ trái ngược với các định luật thiên 
nhiên. Khi một người cởi bộ áo choàng ra thì họ vẫn đứng ở 
chỗ cũ chứ nào có thể biến mất được. Hình dáng của họ 


thay đổi phần nào nhưng chắc chắn họ không thể phúc chốc 
biến ra người khác được. Vì thể xác đã bỏ lại nên bạn không 
còn thấy người đó nữa mà chỉ thấy cái thể xác bất động 
nằm đó thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là người bạn 
yêu thương đã ởi xa rồi. 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 1 


Khoa học đã chứng minh rằng mắt của chúng ta chỉ đáp ứng 
được với một số rung động tối thiểu trong vũ trụ. Nếu sử 
dụng các dụng cụ tinh vi hơn, người ta có thể nhìn thấy như 
tia hồng ngoại, tia tử ngoại.v.v..Nếu bạn tin rằng các giác 
quan của thể xác đã giúp bạn cảm nhận được những vật 
chất cấu tạo bằng nguyên tử của cõi hồng thần thì các giác 
quan của thể tin thần cũng sẽ giúp bạn cảm xúc được các 
nguyên tử cấu tạo bởi cõi đó. Nhờ xúc giác, chúng ta có thể 
sờ mó các vật chất của cõi trần thì một thứ xúc giác đặc biệt 
của thể tinh thần cũng giúp chúng ta sờ mó được các vật 
chất cấu tạo bởi nguyên tử cõi này. Bạn đừng nghĩ rằng cõi 
tỉnh thần đó nằm ở đâu xa xôi, thực ra nó và cõi trần này ở 
cùng một chỗ, chiếm cùng một vị trí trong không gian và 
thời gian, nhưng vì cấu tạo bởi các nguyên tử khác nhau nên 
người ta không cảm thấy nhận được nó đó thôi. Quy tắc của 
điều mà khoa học gọi là "chiều không gian" (dimension) 
hiển nhiên đã vén lên một phần của sự bí mật này. Dĩ nhiên 
ngoài cõi tinh thần còn nhiều cõi giới khác nữa nhưng điều 
đó không quan hệ đến chúng ta hiện nay. 

Tóm lại, người mà bạn tưởng đã đi xa rồi thật ra vẫn ở bên 
cạnh bạn và có thể đứng sát kề vai với bạn nữa kia. Dĩ nhiên 
bạn còn mặc một tấm áo choàng dầy, còn người kia thì đã 


cởi bỏ chiếc áo đó rồi, do đó bạn không còn nhìn thấy người 
ấy nữa nhưng người ấy vẫn nhìn thấy bạn vì sự rung động 
của các nguyên tử của cõi kia thanh nhẹ hơn nên có thể 
nhìn thấy được nhiều hơn. 

Trong khi ngủ, khi bạn tạm thời cởi bỏ bộ áo vật chất này ra 
thì bạn và người đó có thể tiếp xúc với nhau dễ dàng. Vì đa 
số mọi người thiếu sự chuẩn bị và công phu hàm dưỡng tinh 
thần nên vẫn luôn luôn có một khoảng cách giữa tri thức 
của thể xác và thể tinh thần, do đó họ không thể nhớ lại 
được việc làm của thể tinh thần trong giấc ngủ. Hiển nhiên 
nếu chúng ta có thể nhớ trọn vẹn thì sự chết đâu còn nữa. 
Một số đạo sư phương Đông đã tập luyện được công phu gìn 
giữ cái trí nhớ liên tục này mà giao tiếp với cõi tỉnh thần 
trong giấc ngủ hoặc khi hành thiền. Dĩ nhiên đôi lúc cũng có 
người nhớ lại vài chi tiết trong lúc ngủ nhưng họ thường kết 
luận đó là chuyện chiêm bao vô giá trị. Một người biết đoán 
điềm giải mộng có thể nói cho họ biết nhiều điều lý thú mà 
họ không ngờ. 

Đối với những người có thân quyến vừa lìa đời, nếu họ ngủ 
được một giấc thoải mái thì khi tỉnh dậy họ đều có cảm giác 
an tĩnh, phúc lạc như vừa được gần người thương yêu. Điều 
này không lạ vì hiển nhiên họ đã tiếp xúc được với người 
thân trong giấc ngủ. Nếu bạn biết rằng cõi trần của chúng ta 
là cõi thấp, và cõi bên kia cửa tử vốn cao hơn thì hiển nhiên 
cõi cao bao trùm cõi thấp theo định luật thiên nhiên. Ở cõi 
tinh thân người ta có thể nhớ lại rất rõ ràng các chuyện đã 
xảy ra trong cõi trần. Cũng như thế, khi ngủ người ta có thể 
hồi tưởng được nhiều chuyện đã quên từ lâu rồi, vì không 


còn bị cản trở bởi các chướng ngại thuộc thể xác. Khi thức 
giấc, con người khoác lấy bộ áo vật chất, ký ức bị chi phối 
bởi các ảnh hưởng thể xác, nó che khuất các linh năng cao 
hơn nên ít ai nhớ được điều gì rõ ràng. Các danh sư Tây Tạng 
chỉ dẫn rằng, nếu muốn chuyển đạt tin tức cho người quá 
cố, bạn có thể giữ trong tư tưởng điều bạn muốn nói thì 
chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên bạn nên biết rằng ở cõi tinh 
thần, người ta có thể đọc được tư tưởng của người sống. Nếu 
người quá cố vẫn còn luẩn quẩn gần đó thì họ có thể đọc 
được tư tưởng của bạn dễ dàng. Ở cõi tỉnh thần, người ta 
không rảnh rỗi ngồi không đâu mà có những việc khác để thi 
hành, do đó nếu có thể, bạn không nên làm rộn đến họ. 
Thánh Kinh đã ghi rõ: "Linh hồn co người nằm trong tay 
Thượng Đế và nơi đây không có sự đau khổ nào có thể chạm 
đến họ được". Nếu đã tin tưởng như thế thì tại sao người ta 
không lo sợ? Phải chăng chúng ta thắc mắc vì quan niệm 
thiên đ àng và địa ngục vẫn chi phối sự tin tưởng của chúng 
ta? Nếu bạn hiểu biết định luật thiên nhiên như vật lý thì 
làm sao một người bất thình lình nhảy vọt một cái lên đến 
tận trời hoặc rơi tuốt xuống đại ngục được! Thật ra một 
Thượng Đế bác ái và nhân từ không thể tạo ra một địa ngục 
với những ý nghĩ ghê tởm của nó được. Dù hiểu theo quan 
niệm nào thì cũng không thể có một địa ngục, trừ ra chính 
nó là cái địa ngục mà con người đã tạo ra cho con người ở 
cõi trần thế này. 

Tôi mong bạn hiểu rằng sự chết không đem lại một thay đổi 
gì cho con người thật sự cả. Không thể nào một người vừa 
chết đã trở nên một vị thánh, hay một đấng thiên thần. 


Người chết cũng không thể trở thành một bặc vĩ nhân hiểu 
biết tất cả mọi sự được, mà chỉ là một người giống như trước 
khi chết một ngày hay một vài giờ mà thôi. Hiển nhiên người 
đó cũng có tình cảm, kiến thức, sự hiểu biết, chỉ khác ở chỗ 
họ đã cởi bỏ bộ áo mặc trên người ra, cởi bỏ cái gánh nặng 
trên vai (bệnh tật, mệt nhọc của xác thân) và có cảm giác 
thảnh thơi tự tại. Khi còn sống, ai ai cũng phải làm việc để 
giải quyết những nhu cầu vật chất như thực phẩm, nơi chốn 
cư ngụ, quần áo che thân.v.v. Tại cõi tỉnh thần, những thứ 
này trở nên vô dụng. Thể tinh thần không cần thực phẩm 
hay nơi chốn cư ngụ, do đó người ta dường như thoát được 
cái áp lực lớn lao về sự sinh sống. Đây là cả một sự cởi bỏ 
gánh nặng rất lớn nên người ta thường thấy nhẹ nhàng thoải 
mái. 

Theo các danh sư Tây Tạng, trong cõi tinh thần, không gian 
không còn là một trở ngại nữa. Người ta tự do di chuyển đó 
đây theo ý muốn. Nếu thích phong cảnh trời biển, họ tha hồ 
ngao du những chỗ nào đẹp đẽ nhất. Nếu thích mỹ thuật, họ 
có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của các 
nghệ sỹ tài ba mà không phải chờ đợi xếp hàng hay mua vé 
vào cửa. Nếu thích âm nhạc, họ có thể di chuyển từ hí viện 
này đến hí viện khác để thường thức các khúc nhạc tuyệt 
diệu. Bất cứ thích điều gì, họ có thể thưởng thức điều đó hết 
sức dễ dàng, miễn là những cái đó thuộc về phạm vi tỉnh 
thần hay xuất phát từ các tình cảm cao thượng. Tại sao? Vì 
những thứ này không cần phải sử dụng đến một thể xác vật 
chất. Dĩ nhiên nếu điều họ thích là một thú vui dựa trên các 
cảm xúc của thể xác thì vấn đề hoàn toàn khác hẳn vì họ sẽ 


không thể thỏa mãn được. Một người nghiện rượu sẽ không 
uống được rượu vì làm gì còn xác thân. Cũng như thế, một 
kẻ thèm ăn sẽ khổ sở, luôn luôn có cảm giác đói khát vì còn 
thể xác đâu nữa để ăn! Một kẻ tham lam, bỏn xẻn tiền bạc 
sẽ khổ sở vì không còn gì để chất chứa. Kẻ ham nhục dục sẽ 
điên cuồng gì thèm khát mà không được thỏa mãn. Người 
ghen tuông sẽ bị tình cảm dày vò, nhất là khi họ không còn 
xen vào công việc của người mà họ ghen tức được nữa. 

Tóm lại, sự khổ sở chỉ bắt nguồn từ những đam mê xây dựng 
trên căn bản xác thịt, trên thể vật chất. Nếu biết kiềm chế 
những cảm giác này thì họ bớt đau khổ hơn vì nguyên nhân 
của đau khổ bắt nguồn từ ham muốn. Khi hết ham muốn thì 
đau khổ cũng chấm dứt ngay. Bạn nên biết rằng đây không 
phải là một "sự trừng phạt" mà thật ra chỉ là kết quả tự 
nhiên của một nguyên nhân do chính tác nhận đã hành 
động. Đó chính là cái "quả" bắt nguồn từ cái "nhân" là sự 
ham muốn. Một khi mãnh lực của cái "nhân" không còn thì 
"quả" chấm dứt ngay. Nó là định luật "tác động và phản xạ" 
của vật lý chứ không có gì lạ. 

Hiển nhiên có những người không nhiều tật xấu. Khi còn 
sinh tiền họ sống bình thường, không xa hoa phù phiếm gì 
nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng xã hội cùng những tập tục 
của nó. Dĩ nhiên họ không đau khổ điên cuồng như những 
người đam mê về xác thịt nhưng vì thiếu một đời sống tinh 
thần mà họ cảm thấy cô quạnh vì thời gian sao kéo dài quá. 
Khi xưa họ thích tụ thập bạn bè nói chuyện trên trời dưới 
biển thì nay những điều này không có ý nghĩa gì nữa. Tại cõi 
tinh thần, ai nấy đều có thể đọc được tư tưởng của nhau, 


những điều khoác lác, phóng đại để mua vui không còn hấp 
dẫn được ai nữa. Tại đây không có khoe khoang địa vị, y 
phục, danh giá hay sự quan trọng cá nhân vì những cái hời 
hợt đó không có ý nghĩa gì ở cõi này. 

Tôi đã sử dụng danh từ "cõi này", "cõi nọ" làm như nó ở xa 
lắm! Thật ra nó vẫn ở gần, rất gần với cõi trần của chúng ta 
chứ không hề đi đâu xa. Nếu có khác thì chỉ khác ở một 
chiều không gian mà thôi. 

Cõi giới bên kia cửa tử được cấu tạo bởi các nguyên tử hết 
sức nhanh và nhẹ nên hợp với những người sống về tâm 
linh. Những người này sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở cõi trần 
vì ở cõi bên đây có các rung động thanh cao, thuận lợi cho 
việc trao dồi kiến thức, phát triển khả năng tinh thần. Nếu 
các nhà trí thức, nghệ sỹ, những người có tâm hồn hướng 
thượng đều cảm thấy thoải mái, ung dung tự tại, thì người 
giàu lòng bác ái không mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà chú 
tâm đến hạnh phúc của người khác, còn sung sướng hơn 
nữa, vì họ có thể làm việc một cách đắc lực. Tuy cõi này 
không có ai nghèo khổ, lạnh lẽo nhưng vẫn có những tâm 
hồn buồn râu, đầy hoang mang sợ hãi, cần được giúp đỡ an 
ủi. Do đó các danh sư Tây Tạng thường chú tâm nghiên cứu 
cõi vô hình để hướng dẫn và giúp đỡ cho những kẻ này. 

Vì đa số mọi người không biết gì về thế giới bên kia cửa tử 
nên họ đều thiếu chuẩn bị. Chính vì thiếu chuẩn bị mà nhiều 
người chịu đau khổ, mê muội, cứ lang thang sợ hãi trong 
một cảnh giới kỳ lạ, mơ mơ màng màng, hư hư thực thực, 
không siêu thoát được. Thượng Đế thường hành động một 
cách bí mật, không mầy ai có thể hiểu. Có khi nào bạn tự 


hỏi tại sao phần lớn con người khi già yếu, các cơ quan thể 
xác dần dần thoái hoá, các ham muốn như ăn uống, thèm 
khát cảm xúc xác thịt cũng theo đó mà giảm bớt đi. Khi 
bệnh tật đau ốm, người ta chỉ mong sao chóng khỏe thôi 
chứ ai đâu còn ham muốn gì khác. Phải chăng đó là một 
cách gián tiếp giúp con người kiềm chế bớt các thú vui xác 
thịt, các ham muôn vật chất để tránh khỏi phải đau khổ khi 
từ giả cõi đời, khi ham muốn mà không thể thỏa mãn được 
nữa? Hiển nhiên nếu biết vậy, người ta cần phải chuẩn bị, 
phải tập làm chủ các giác quan, kiểm chế các ham muốn 
vật chất, phát triển đời sống tinh thần ngay từ lúc này, để 
tránh không bị kổ sở khi bước vào thế giới bên kia. Thật 
đáng tiếc khi đa số người ta cứ mải mê lo lắng cho đời sống 
phù du, giả tạo, ngắn ngủi ở cõi này mà không biết gì đến 
những đời sống khác. Họ có thể bỏ ra cả tuần hoạch định 
chương trình cho một chuyến du lịch trong khi không hề chú 
ý gì đến một nơi mà trước sau ai cũng phải đến. 

Có lẽ bạn tự hỏi người chết trẻ khi lòng ham muốn vật chất 
còn mãnh liệt thì sẽ ra sao? Dĩ nhiên họ gặp nhiều khó khăn 
hơn người chết già hay chết bệnh. Họ dễ bị lôi kéo, thu hút 
vào những cảnh giới thấp thỏi, ngột ngạt, bị chìm đắm trong 
các rung động xấu xa, sống trong tình trạng hoang mang 
đau khổ, đầy thèm khát cho đến khi biết kiềm chế lòng ham 
muốn thì mới siêu thoát được. Vì đã mấy ai biết trước giờ 
chết, tử thần có bao giờ báo trước nên con người cần chuẩn 
bị một đời sống thanh khiết, hướng thượng ngay từ bây giờ. 
Điều chính yếu là nên giảm bớt các ham muốn vật chất để 
tránh khỏi lâm vào tình trạng như đói không được ăn, khát 


không được uống, thèm muốn không được thỏa mãn, toàn 
thân nóng rực như than hồng vì ham muốn hành hạ. 

Này bạn, điều này không phải là sự trừng phạt vì không hề 
có chủ thể hay đối tượng, không hề có quỷ sứ hành hạ. 
Diêm vương xét xử mà chỉ là kết quả của định luật thiên 
nhiên. Một cái "nhân" sẽ tạo một cái "quả" lòng ham muốn 
không được thỏa mãn sẽ tạo đau khổ. Dù được thỏa mãn, nó 
sẽ tạo nên những ham muốn khác nữa cho đến khi không 
thể thỏa mãn. Sự đau khổ luôn luôn gia tăng theo đ à ham 
muốn, càng ham muốn nhiều thì khổ đau càng lớn. Hiển 
nhiên tình trạng này không kéo dài mà sẽ chấm dứt ngay 
khi sự ham muốn không còn nữa. Nếu người chết có đủ nghị 
lực, không ngoan để chế ngự những cảm giác khát khao về 
cõi trần thì họ sẽ không bị ràng buộc hay bị hành hạ bởi 
lòng ham muốn. Tiếc thay, vì không được giải thích một 
cách rõ ràng như vậy nên phần đông nhân loại cứ nhởn nhơ 
vui chơi, tìm khoái lạc qua các cảm xúc của thể xác mà 
không ý thức rằng thể xác vốn vô thường, nay còn may mất, 
trước có sau không, những vui thú ngắn ngủi phù du của 
một kiếp người trong chốc lát đã dọn đường cho sự đau khổ 
triền miên ở cõi bên kia. Thời gian ở cõi trần bị giời hạn bởi 
các điều kiện vật chất vì thể xác được cấu tạo bởi các 
nguyên tử trọng trược, không thể kéo dài quá lâu. Trong khi 
thời gian ở cõi bên kia hoàn toàn tùy thuộc vào sự rung 
động của các nguyên tử cấu tạo nên tinh thần. Nếu lòng 
ham muốn còn mãnh liệt, sự rung động còn thô thiển nặng 
trọc, thì thể tinh thần không thể siêu thoát lên cõi trên mà 
lưu lại nơi đây rất lâu. 


Này bạn, tôi muốn nhân dịp này đề cập đến tâm trạng của 
những người vừa cởi bỏ áo vật chất vì đây là một điều hết 
sức quan trọng. Dĩ nhiên khi vừa qua đời, ai cũng hoang 
mang, hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột bất ngờ. Tuy nhiên 
nếu khóc than thảm thiết thì bạn chỉ làm cho người đó thêm 
bối rối, đau khổ, quyến luyến mà thôi. Khi từ bỏ bộ áo vật 
chất, các giác quan thể xác đã hư hoại, người bạn yêu 
không thể sử dụng ngũ quan như nhìn, nghe, ngửi, nói hay 
sờ mó được nữa và không thể biết được những sự kiện xảy 
ra trên cõi trần. Tuy nhiên các giác quan của thể tinh thần từ 
lâu vẫn bất động (inactive) bỗng được kích động và dần dần 
trở nên linh hoạt. Chỉ một lúc sau họ bắt đầu nhận thức ít 
nhiều về các sự kiện xảy ra chung quanh. Tùy tâm trạng lúc 
chết bình tỉnh hay hoảng hốt, đau khổ hay thoải mái mà các 
giác quan của thể tinh thần sẽ hoạt động nhanh hay chậm. 
Có khi vì quá xúc động mà các giác quan này bị tê liệt 
không hoạt động được nữa, hiển nhiên người chết sẽ không 
ý thức được gì mà cứ mơ mơ màng màng như người say 
ngủ. Cũng có trường hợp các giác quan này hoạt động ngay 
khiến người chết có thể đọc được tư tưởng của người thân, 
biết họ sung sướng hay đau khổ ngay khi la bỏ bộ áo vật 
chất. 

Sự khóc than van có thể làm người chết hoảng hốt, lo lắng, 
luyến tiếc, đúng vào lúc mà họ cần phải bình tĩnh hơn bao 
giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người 
chết khi đó ở giữa hai cảm giác kỳ lạ: Cảm giác trước sự kiện 
vật chất đang dần dân tan biến, và cảm giác trước các sự 
kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới 


bắt đầu hoạt động. Khi linh hồn rút khỏi thể xác, nó tạo ra 
một thay đổi trong bộ óc, khơi động "cuốn phim ký ức" vẫn 
chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, 
thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo 
đói, khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà 
họ gây ra: Nổi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi cũng như 
lòng quả cảm hy sinh... đều lẩn lượt hiện ra trong tâm thức 
họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì 
nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm 
linh. 

Nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự, không luyến tiếc thì 
họ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Nhờ các giác 
quan thể tinh thần được khơi động mà họ ý thức được thế 
giới bên kia và có những quyết định sáng suốt. Đa số thường 
có cảm giác như đang trôi nổi, vật vờ trong một luồng sáng 
êm dịu và dần dần hiểu biết mọi sự. Tâm trạng của họ khi đó 
ảnh hưởng đến sự rung động của các nguyên tử cấu tạo thể 
tinh thần. Nếu hoảng hốt, sợ hãi hay luyến tiếc hối hận một 
điều gì thì các rung động của thể tinh thần sẽ bị rối loạn 
khiến họ bi thu hút vào những rung động tương tự theo định 
luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương câu". Họ sẽ bị 
lôi cuốn ngay vào bầu ánh sáng lờ mờ, nhầy nhụa như bùn 
của các cảnh giới nặng trọc, xấu xa. Nếu thoải mái, bình 
tĩnh, họ sẽ thấy nhẹ nhõm, an vui tự tại, người họ lơ lững 
trong bầu ánh sáng chói lọi, trong suốt như pha lê. Họ thấy 
khỏe khoắn và có thể sử dụng các giác quan mới để theo 
dõi sự việc xảy ra quanh đó. Dĩ nhiên họ có thể hoảng hốt, 
mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la, khóc lóc. Cái cảm 


giác ung dung tự tại lúc ban đầu có thể thay đổi ngay, và 
hậu quả không thể lường được. 

Trong thế giới tỉnh thần, tư tưởng chiếm vai trò hết sức quan 
trọng vì nó chủ động tất cả mọi việc. Thử tưởng tượng, tự 
nhiên bạn bị bịt mắt dẫn ra khỏi nhà, đến một nơi xa lạ với 
tiếng người la hét, than khóc cùng các tiếng động ồn ào 
phức tạp mà bạn không thể hiểu thì tâm trạng của bạn sẽ ra 
sao? Phải chăng bạn không thể bình tĩnh được? Cũng như 
thế, sự bình tĩnh, sáng suốt là điều hết sức quan trọng khi 
trong nhà có người từ trần. Theo các danh sư Tây Tạng, 
không có gì tốt đẹp hơn sự chân thành cầu nguyện của 
những người thân quyến. Các rung động âm thanh của lời 
kinh có một oai lực rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh đến cõi giới 
bên kia. Một sự tha thiết chí tâm chí thành cầu nguyện, hay 
việc được một vị tu sĩ đạo hạnh cao dầy chú tâm hành lễ là 
một bảo vật không có gì có thể sánh bằng. 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 2 


Một lần nữa, vì sự kiện hết sức quan trọng này mà tôi mong 
bạn hãy ngưng việc khóc than vố ích, hãy lắng lòng, bình 
tĩnh cầu nguyện cho người ở thế giới bên kia. Họ có thể 
nhận được lòng thương yêu chân thành của bạn ngay khi 
bạn vừa phát tâm vì ở thế giới bên kia, tư tưởng có sức 
mạnh rất lớn và mầu nhiệm. Này bạn, người thân của bạn 
không hề đi xa mà vẫn ở gần bên bạn. Người đó không nhìn 
được thể xác vật chất của bạn như vẫn thấy được thể tinh 
thần của bạn. Dĩ nhiên họ cũng cố gắng liên lạc với bạn mà 
nào bạn có biết. Vì bạn không để ý đến họ nữa nên họ tưởng 
như bạn đã quên họ rồi. Nếu thấy một người còn sống đang 
ngủ say, bạn biết người đó đang ngũ nhưng người say ngủ 
đau hề biết gì về bạn. Cũng thế, đối với người đã qua đời thì 
bạn cũng như người đang ngủ say, họ thấy bạn nhưng 
không thể nói chuyện với bạn được nữa. Tôi mong bạn hãy 
suy gẫm cho kỹ về điều này, phải chăng nó hợp lý và không 
có gì quá đáng? Này bạn, sự thật đâu phải điều gì to tát, 
phức tạp, vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Chính vì 
thiếu sự hiểu biết nên con người đã vẽ vời ra những cảnh 
tượng ghê gớm đấy chứ. 

Nếu bạn chấp nhận phần nào về cảnh giới bên kia cửa tử 
như tôi đã trình bày thì chúng ta có thể đi xa hơn. 


Trong vũ trụ còn có nhiểu cảnh giới khác nữa chứ không phải 
chỉ có thế giới này thôi. Tùy theo các rung động của thể tinh 
thần mà con người thích ứng với một cảnh giới. Khi mọi ham 
muốn thấp hèn, ích kỷ đã hoàn toàn tan rã thì con người sẽ 
siêu thoát lên các cảnh giới cao hơn. Khi tư tưởng trở nên 
thanh khiết, nhẹ nhàng, họ sẽ ý thức được những luồng tư 
tưởng thanh cao tế nhị hơn. Lúc đó họ sẽ mê man trước các 
luồng sóng rung động trí thức, các bầu tư tưởng sạch tốt 
lành. Đây là giai đoạn mà con người thấy rộn ràng một niềm 
phúc lạc vô biên, không bút nào có thể tả được. Đó là khi họ 
bắt đầu ý thức được các diễn biến thực sự của vũ trụ, của 
các định luật bất biến, của ánh sáng chân lý. Đây không phải 
phần thưởng của ai hết mà chỉ là kết quả tự nhiên của tánh 
linh đã tiến hóa đến giai đoạn này. Phải chăng bạn tự hỏi cái 
gia đoạn này có kéo dài mãi không? Câu trả lời là \"không\", 
vì không có một cái nhân hạn định nào có thể tạo ra một cái 
quả vô hạn định được. Định luật vũ trụ đã định rằng tia sáng 
phát xuất từ Đại Thể sẽ phải trở về nguồn gốc. Dĩ nhiên 
trong cuộc hành trình trở về nguồn gốc, chúng ta còn phải 
tiến hóa rất nhiều để trở nên trong sạch, toàn diện. Hiện nay 
chúng ta còn bất toàn và rất xa với Đại Thể toàn thiện, uyên 
nguyên đó nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng một ngày 
nào đó chúng ta sẽ trở về, và đó là một sự thật không thể 
chối cãi. Vì định luật vũ trụ \"bất cứ một lực gì phát ra cũng 
đều có một phản lực ngược chiều tương tự\", chúng ta phát 
xuất từ điểm linh quang toàn thiện, uyên nguyên kia, càng 
ngày càng đi xa dần, thâm nhập vào các cõi giới vật chất 
khác nhau rồi bị ô nhiễm, chính sự ô nhiễm này đã khiến 


chúng ta lạc lối, sa đọa và càng ngày càng đi xa mãi trong 
cõi vô minh. Tuy nhiên chắc chắn có lúc chúng ta sẽ trở về 
khi ý thức được mình là ai. Cởi bỏ các ô nhiễm vật chất, 
thanh lọc bàn thân để phát triển cái \'mầm nhiệm\", cái 
\"chân như, Phật tánh\", cái \"thánh linh\" sẵn có trong ta thì 
dĩ nhiên chúng ta có thể \"xoay chiều\" cái lực đẩy chúng ta 
đi xa mà quay trở về. 

Tất cả mọi sự sống đều đang trên đường tiến hoá, có thể 
nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và định luật cá nhân nhưng 
chắc chắn đều nổi trội trong chu kỳ tiến hóa chung. Nếu con 
người mỗi sáng thức vậy, mặc quần áo, làm công việc 
thường ngày, thì đến tối, cởi bỏ y phục ra để nghỉ ngơi. Cũng 
như thế, khi xuống trần, người ta khoát lấy bộ áo vật chất. 
Khi việc học hỏi đã hoàn tất, người ta cởi bỏ bộ áo đó bước 
vào một trạng thái yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khhi ngơi 
nghỉ, ôn lại bài vở đã học thì họ lại khoát chiếc áo khác, khởi 
sự học một bài học mới (hoặc tiếp tục học bài học mà họ đã 
không học được khi trước). Điều người ta gọi là \"đời ngườiV" 
thật ra chỉ là một ngày trong đời sống thật sự, trong một 
cuộc tiến hoá, một hành trình để trở về nguồn. 

Này bạn, điều này có thể mới mẻ đối với bạn, có thể bạn coi 
nó là kỳ dị, phi lý, hoang đường, không thể tin. Hiển nhiên 
trong bài viết ngắn, tôi không thể tả hết những điều trọng 
đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, 
những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã học suốt trong 
mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ Mật Tông 
đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách 
mật truyền. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng giải thích thêm những 


gì tôi biết. 

Phải chăng bạn đang thắc mắc về số phận của người thân 
vừa qua đời? Hiển nhiên họ cũng rất quan tâm đến người 
sống nhưng sự lo lắng này có thể làm cản trở việc siêu thoát 
và mức tiến hóa của họ. Vấn đề quan trọng cần đặt ra là 
làm sao tránh cho họ không bị những quyến luyến ám ảnh. 
Làm sao để người chết hoàn toàn giải thoát ra khỏi nỗi lo 
lắng ưu tư của cõi giới mà họ vừa từ giả, để có thể sống 
thoải mái, trọn vẹn trong cuộc sống mới mà họ vừa bước 
vào. Việc giúp đỡ con trẻ của người chết để lại là một hành 
vỉ cao quý đặc biệt. Nhờ thế mà cha mẹ đã từ trần bớt gánh 
nặng lo âu phần nào và có thể nhẹ bước tiến lên cõi trên. 
Nếu khi còn sống họ đã làm điều sai quấy thì lúc từ trần dĩ 
nhiên họ sẽ lo lắng về số mạng sắp tới của họ. May mắn 
thay trong cõi tỉnh thần vẫn luôn luôn có những người đi 
trước, những người giàu long bác ái, sẵn sáng đảm nhận 
trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt, giải thích cho họ hiểu 
những định luật thiên nhiên. Dĩ nhiên đã tạo ra nhân thì 
chắc chắn sẽ gặt lấy quả, không thể khác được. Nếu hiểu 
biết, chấp nhận sự thật và vui vẻ thọ lãnh hậu quả vẫn tốt 
hơn là u mê, không ý thức được gì hết. 

Một trong những sự kiện đặc biệt là trường hợp các đứa bé 
qua đời. Vì đa số các đứa trẻ đều ngây thơ, ít ràng buộc, 
ham muốn vật chất nên chúng dễ thích hợp với cõi giới bên 
này hơn. Lúc đầu trẻ con thướng quanh quẩn gần cha mẹ 
của chúng nhưng họ đâu biết được sự hiện diện của con nên 
đứa bé có cảm tưởng bị bỏ rơi. Ít lâu sau nó tụ tập với những 
linh hồn còn trẻ khác mà chơi đ ùa với nhau. Trong cõi tinh 


thần, tư tưởng thường hiện ra rất rõ rệt. Khi đứa bé tưởng 
tượng thế giới nào thì nó thấy như vậy. Nếu nó nghĩ rằng nó 
là một vị anh hùng thì nó liền khoát lấy hình ảnh người hùng 
đó: Nếu nó muốn cung điện lâu đ ài thì một lâu đ ài được 
dựng ra lên tức thì. Đối với đứa bé có tâm hồn hướng thượng 
muốn tìm gặp các thần thánh thì những vị này sẽ xuất hiện 
ngay vì ở cõi tư tưởng người ta rất dễ tìm gặp nhau theo 
định luật \"đồng thanh tương ứng\". Có những đứa bé muốn 
gặp Thượng Đế. Một Thượng Đế trong hình thể vật chất như 
nó nghĩ và hiển nhiên nó sẽ không thất vọng vì tất cả hình 
dáng của Thượng Đế, bởi vì ngài ở khắp mọi nơi, kẻ nào 
muốn phụng sự và giúp đỡ, dù giúp đỡ nhưng sinh linh thấp 
kém nhất, thì cũng đang phụng sự ngài một cách thực sự 
vậy. 

Dĩ nhiên trong thời gian đầu, trẻ con dễ ham thích được hữu 
dụng. Chúng ưa giúp đỡ, an ủi người khác nên sau một thời 
gian chời đ ùa thỏa chí, chúng thường tìm đến những người 
thiếu hiểu biết, những người còn lo lắng, hoang mang để 
chuyện trò, an ủi họ. Trong cõi vô hình, những đứa bé như 
thế di chuyển khắp nơi, làm những việc giúp đỡ đầy vị tha, 
bác ái. Chính sự giúp đỡ, quen biết này đã tạo ra những sợi 
dây thân ái giữa chúng và các linh hồn khác. Phải chăng bạn 
đang thắc mắc về số phận của những đứa trẻ quá nhỏ, chưa 
biết chơi đ ùa? Trong cõi tinh thần có nhiều bà mẹ nồng nàn 
chờ đợi để ôm chúng vào lòng, tiếp đón chúng, yêu thương 
chúng như con ruột của mình. Tuy nhiên thường thường 
những đứa bé đó chỉ nghĩ ngơi trên cõi tỉnh thân một thời 
gian rất ngắn rồi lại trở xuống trần. Nhiều khi chúng tìm đến 


cha mẹ cũ của chúng vì những liên lạc thân ái hay tùy 
duyên nghiệp có sẵn từ trước. 

Các tu sĩ thời trung cổ thường bịa đặt ra các điều độc ác, 
gớm ghê như việc trẻ nhỏ chết mà không rửa tội thì sẽ xa 
cách cha mẹ chúng và bị đ ày xuống địa ngục vĩnh viễn. 
Đây là một tin tưởng ngu xuẩn, hoàn toàn vô lý, cần phải 
loại bỏ. Rửa tội là một bí tích thật sự, có những hữu ích đặc 
biệt và có ý nghĩa quan trọng chứ không phải một hình thức 
bên ngoài mà nếu thiếu sót sẽ đem lại hậu quả tai hại, ảnh 
hưởng cả đến những định luật vũ trụ. Thượng Đế vốn bác ái, 
nhân từ, đâu chấp nhận những hình thức bên ngoài như một 
hung thần độc đoán như vậy. 

Cho đến nay, tôi chỉ đề cập đến việc tiếp xúc với người chết 
bằng cách vào thế giới bên kia trong giấc ngủ vì đó là đường 
lối tự nhiên thônng thường. Dĩ nhiên có những đường lối 
khác thường và không tự nhiên. Dĩ nhiên vẫn có những 
đường lối khác thường và không tự nhiên. Có người chết tạm 
thời mượn lấy một hình thể khác trong chốc lát (trường hợp 
lên đồng, nhập cốt) hoặc sử dụng một hình nộm, một cái 
bóng, tạo ra bởi các nguyên tử vật chất, để tiếp xúc với 
người cõi trần. Đây là những điều không đứng đắn, mơ hồ, 
khó kiểm chứng, dễ bị lợi dụng, có thể đưa đến sự bịp bợm, 
phỉnh gạt của một số thầy pháp, thực hành tà thuật. Do đó, 
theo sự nghiên cứu và hiểu biết của tôi, đây là điều nên thận 
trọng vì việc vong linh cố gắng liên lạc với cõi trần bằng 
cách này thường bắt nguồn từ những nguyên nhân đặc biệt. 
Có thể vì họ có điều oan ức cần biện bạch, hoặc các đau khổ 
lo âu cần được giúp đỡ. Trong trường hợp này, tốt nhất là 


ráng tìm hiểu xem họ muốn gì rồi giúp họ giải quyết những 
việc đó sớm chừng nào tốt chừng nấy để tâm hồn họ được 
an tĩnh. 

Này bạn, tôi đã trình bày những hiểu biết của tôi về thế giới 
bên kia. Tôi mong bạn hãy bớt buồn rầu vì sự chia ly tạm 
thời này. Có chi phải lo lắng buồn phiền khi người bạn yêu 
thương đã bước vào một đời sống rộng rãi, thoải mái với 
những ý nghĩ đặc biệt của nó? Nếu buồn rầu về sự chia ly 
tưởng tượng đó thì trước nết điều bạn lo âu chỉ là một ảo 
tưởng, vì người đó đâu hề xa cách bạn. Phải chăng sự thật là 
bạn suy nghĩ nhiều về sự mất mát của chính bạn hơn là sự 
thoải mái của người vừa qua đời? Bạn phải bỏ lóng ích kỷ đó 
đi nếu bạn thật sự yêu thương người đó. Tất cả tình thương 
chân thật đều phải vị tha. Bạn cần nghĩ đến người bạn 
thương chứ không phải đến bản thân bạn. Bạn nên biết rằng 
lòng yêu thương chân thành của bạn với người đã qua đời 
vẫn còn mãi chứ không thể mất đi được. Tại sao cõi bên kia, 
nó còn gia tăng thêm mãnh lực vì tại đây nó không còn bị 
trở ngại hay giới hạn bởi thể xác. Ở cõi tư tưởng, người ta 
không thể dối trá được, các hình thức nên ngoài như khóc 
than, bi lụy không xuất phát từ bên trong chỉ là những hình 
thức giả dối và người ở cõi bên kia biết rõ điều này hơn ai 
hết, vì họ đọc rõ tư tưởng của bạn. Dù thành thật, nhưng 
nếu than khóc, buồn rầu thì bạn đã phóng ra những tư 
tưởng có ý \"kềm chân, núi giữA" người kia lại thì làm sao họ 
có thể ung dung tự tại mà siêu thoát được? Bạn nên nhớ mọi 
tư tưởng, tình cảm của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến 
người ở cõi bên kia, do đó bạn cần thận trọng, đừng để một 


tư tưởng giận hờn, lo lắng nào ảnh hưởng đến sự thoải mái 
của họ. Nếu biết người đã qua đời vẫn còn lo lắng cho bạn 
thì bạn cần an đảm, vui vẻ hơn vì như thế họ sẽ an tâm hơn, 
bớt đi các ưu tư lo lắng về bạn. 

Nếu khi còn sống, họ không được chỉ dẫn một cách cẩn 
thận, đứng đắn về đời sống bên kia cửa tử, thì bạn hãy tìm 
cách học hỏi những điều này và giải thích cho họ hiểu vào 
những khi ngủ. Bạn hãy tâm niệm những điều bạn muốn 
trình bày trước khi ngủ rồi bạn sẽ ý thức được điều tôi muốn 
nói. Này bạn, khi vừa qua đời, tình cảm quyến luyến giữa hai 
bên vẫn còn bền chặt, do đó tư tưởng của bạn có thể ảnh 
hưởng rất nhiều đến người kia. Bạn hãy nhân cơ hội này 
chuyển trao cho họ những tư tưởng cao thượng tốt lành, 
khiến tâm thức của họ chóng khai mở, có những rung động 
tốt đẹp và giúp họ tìm được sự an lạc ở cõi bên kia. Bạn hãy 
cầu nguyện, âm thanh của lời kinh có oai lực rất lớn, có thể 
giúp họ chóng tỉnh thức rõ rệt mọi sự đang xảy ra. Bạn hãy 
tìm hiểu sự duy nhất của vạn vật, của đấng Thiên Liêng. 
Nếu bạn hiểu được tình thương của ngài đối với bạn cũng 
như với muôn loài thì làm sao bạn có thể buồn rầu, bi lụy 
được? Bạn biết rằng tất cả đều là con của ngài, làm sao một 
đấng Cha Lành như ngài lại không săn sóc chăm lo cho các 
đứa con của ngài được? Thái độ bi lụy là thái độ thiếu tỉnh 
tưởng, thụ động và thiếu hiểu biết. Bạn cần học hỏi thêm 
các ẩn nghĩa trong lời dạy bảo của ngài xuyên qua đấng cứu 
thế, vì càng học hỏi hiểu biết nhiều chừng nào thì đức tin 
của bạn càng mạnh mẽ chừng đó. Bạn sẽ nhận thức rằng tất 
cả mọi sự đều nằm trong tay đấng Cha Lành, một quyền 


năng đầy sáng suốt, bác ái, minh triết hoàn toàn. Và chính 
cái tình thương cao cả này điều khiển tất cả mọi sự. 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 3 


Những người chết sống lại 

Một vài trường hợp đặt biệt 

Lời dịch giả : 

Sau cuốn " Em braced by the Light " dẫn đầu về số bán, lại 
có các cuốn " Saved by the Light", " Closer to the Light ", " 
Into the Light ", "Liht after Light ", "Reflection on the after”, 
"Life at Death”, Retum from Death",.... Cuốn nào cũng bán 
rất chạy, phá kỷ lục trong các lọai sách tâm linh và lôi kéo 
theo nhiều cuộc tranh luận hết sức sôi nổi. Chi tiết các cuốn 
sách trên không khác nhau bao nhiêu, ai cũng kể rằng sau 
khi chết họ thấy mình được bao trùm trong một luồn ánh 
sáng êm dịu, tinh khiết và được hướng dẫn về tinh thần. Tất 
cả đều kết luận rằng chết không phải là điều ghê gớm đáng 
sợ như mọi người vẫn nghĩ mà chỉ là một sự “chuyển tiếp” 
giữa các kiếp sống, một kinh nhgiệm tâm linh mà những ai 
trải qua sẽ không thể quên được . Mặc dù những cuốn sách 
trên ghi nhận hàng trăm những trường hợp người chết sống 
lại, chúng tôi chỉ lựa chọn một vài trường hợp đặt biệt để 
cống hiến quý vị độc giả .... Cuối tháng 4 năm 1987, người 
ta chở bà Hary Houghton, 68 tuổi vào bệnh viện Boston vì 
chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở lúc 6 giờ tối, mọi cứu 
chữa đều vô hiệu và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. Xác 


bà được tạm đặt trong một căn phòng riêng chờ thân nhân 
đến làm giấy tờ tẩm liệm. Khoảng 11 giờ đêm, bà Houghton 
tỉnh lại bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác 
nhận bà lão đã hồi sinh. Trường hợp bệnh nhân đã tắt thở 
vài giờ sau lại sống dậy không có gì lạ lùng với y giới nhưng 
bà Houghton đã nhớ lại những diễn tiến sau khi chết và kể 
lại như sau: 

"Tôi đang ngồi ở nhà đọc báo thì thấy choáng váng, xây xẩm 
mặt mày và tự nhiên hôn mê. Khi tỉnh dậy tôi cảm thấy nhẹ 
nhàng, thanh thoát, chung quanh tôi là một lớp sương khói 
dày đặc khiến tôi bỡ ngỡ không biết mình đang ở đâu. Tôi 
lên tiếng gọi nhưng vô hiệu. Tôi mò mẫm đi trong lớp sương 
mù đó được một lúc thì nhận thức rằng có lẽ mình đã chết. 
Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu, bác sĩ nói rằng tôi 
chẳng còn sống được bao lâu nữa nên tôi không lấy thế làm 
buồn. Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này thì tôi 
thấy mình đang đứng ngay bên cạnh giường quan sát thân 
thể của tôi nằm bất động trên đó. Sau một lúc xúc động tôi 
cố gắng trấn tĩnh và tự chủ rằng mình sống như thế cũng là 
đủ rồi. Trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi 
trở nên đen tối, khó chịu, tôi có cảm giác như bị lôi kéo vào 
một vũng bùn nhầy nhụa, hôi hám. Tôi bèn lên tiếng cầu 
nguyện thì thấy trong mình dễ chịu lạ thường, lớp ánh sáng 
bao quanh dần dần trở nên quang đãng hơn. 

Một lúc sau tôi thấy thân thể nhẹ hẫng như có thể bay bỗng 
lên được. Tôi bèn để cho nó tự nhiên và thấy mình lơ lửng 
trên không nhìn xuống phía dưới. Lúc ở trên cao nhìn xuống, 
tôi thấy có một chùm chìa khoá màu đỏ của ai để trên nóc 


tủ thuốc. Tôi thầm nghĩ ai lại để chìa khoá ở đó làm chỉ ? 
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tôi thấy mình đã đi xuyên qua trần 
nhà để lên lầu trên và thấy hai người y tá đang xem một 
trận đấu bóng rỗ trên ti-vi, trận đấu vừa kết thúc khi đội Los 
Angeles Lakers thắng Boston Celtics, và một người y tá đánh 
cuộc thua phải trả cho bạn đồng nghiệp 20 mỹ kim. Tôi 
thong thả đi dọc theo hành lang bệnh viện và gặp rất nhiều 
người như tôi cũng đang lướt đi, không ai nói với ai lời nào. 
Đa số có vẻ vội vã, có người hoảng hốt là đàng khác. Tôi 
thấy một thanh niên đang đứng cạnh xác mình một cách 
đau khổ, tôi lên tiếng an ủi nhưng có lẽ anh không nghe 
được lời khuyên bảo của tôi. Vì một lý do gì không rõ, tôi 
hiểu ngay sự bận tâm của anh ta vì đã không hoàn tất được 
một số việc. Anh ta cố sức chui lại vào cái xác đã lạnh cứng 
nhưng vô hiệu. Anh ta cố sức chui lại vào cái xác đã lạnh 
cứng nhưng vô hiệu. Anh đâm ra hoảng hốt khiến tôi cũng 
mất bình tĩnh theo nên tôi đành bỏ anh ta ở đó mà đi chỗ 
khác. Tôi nghĩ đến các con của tôi và lập tức thấy mình đang 
đứng trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc. Tôi 
muốn ôm lấy nó nhưng tiếng khóc của nó làm tôi thấy khó 
chịu. Mỗi khi trong người khó chịu thì lớp ánh sáng bao 
quanh tôi lại chuyển sang một màu đen tối, nhầy nhụa 
khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn và nghĩ đến 
hai đứa con trai thì thấy mình đang đứng ngay bên cạnh 
chúng. Hai đứa đang bàn việc chôn cất cho tôi. Thằng 
Michael phàn này về việc tôi đã không chịu mua bảo hiểm 
nhân thọ.. Cả hai chỉ nghĩ đến số tiền mà chúng sẽ phải chỉ 
ra hơn là nhớ thương đến mẹ của chúng. Tôi không hiểu tại 


sao tôi lại có thể đọc rõ tư tưởng của các con tôi như vậy. 
Càng đứng đó tôi càng bực bội vì hai đứa cứ cãi nhau mãi về 
việc chôn cất và việc phân chia gia tài nên tôi lại bỏ đi. Tôi 
không biết sẽ đi đâu. Tôi chẳng có thân nhân hay bạn bè 
nào cả. Đến lúc đó tôi mới bắt đầu nghĩ lại cuộc đời của 
mình. Hình như tôi đã sống một cách ích kỹ, không giao 
thiệp với ai và cũng không có ai là bạn thân thiết. Cả một 
quá khứ bỗng hiện ra trước mắt tôi như người đang xem 
phim chiếu bóng. Tôi thấy rất rõ những quyết định của mình, 
những lỗi lầm mà tôi đã tạo ra. Những việc mà tôi nghĩ là 
tầm thường, không đáng kể đều hiện ra rõ rệt và phản ảnh 
tâm trạng của tôi khi đó; vì sao tôi đã hành động như vậy; 
tại sao tôi lại làm việc đó... Hơn bao giờ hết tôi thấy mọi sự 
việc một cách khách quan vô tư chứ không chủ quan nhữ 
trước. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh nhận 
xét như thế được. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy 
lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói một cách lạ lùng. 
Tôi thầm nghĩ phải chăng tôi có thể hành động khác khi xưa 
khi biết rõ những nguyên nhân, hậu quả việc làm của mình. 
Tất cả có thể quy về một điều duy nhất: Tôi là một người 
quá tự hào về mình, quá hãnh diện về những giá trị viển 
vông, tạm bợ mà không hề biết rằng những điều đó hoàn 
toàn vô giá trị khi người ta từ bỏ cõi sống này. Chính vì tự 
hào mà tôi đã khoác lên mình những mặc cảm tự tôn, coi 
thường người khác, bất chấp dư luận và nghĩ rằng tôi luôn 
luôn có lý trong mọi công việc. Hậu quả là tôi có một đời 
sống khô khan, không bạn bè thân thiết, ai ai cũng muốn xa 
lánh tôi, ngay cả những đứa con của tôi nữa. Phải chăng tôi 


có thể chuộc lại những điều đã làm? Chưa bao giờ tôi lại có 
ý nghĩ lạ lùng như vậy. Lần đầu tiên tôi hối hận một cách 
chân thành và tự nhiên tôi lên tiếng cầu nguyện. 

Tự nhiên tai tôi bỗng ù đi, luồng ánh sáng bao quanh tôi trở 
nên sáng chói một cách lạ lùng, tôi thấy bình tĩnh như có 
một sự an ủi lớn lao nào đó vừa đến với tôi, và tôi cương 
quyết rằng tôi sẽ chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Tôi chắp 
tay cầu nguyện Thượng Đế hãy cho tôi một cơ hội nữa và 
luồng ánh sáng chung quanh tôi tự nhiên sáng chói một 
cách mãnh liệt khiến tôi phải nhắm mắt lại và bất chợt tôi 
nghe được các âm thanh quen thuộc. Tôi thấy mình đang 
nằm trên giường bệnh viện... Tôi đã tỉnh lại". 

Lời khai của bà Houghton đã được bác sĩ Elizabeth Kubler 
Ross kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực trong bệnh viện 
xác nhận họ có đánh cuộc với nhau về trận bóng rõ, kết quả 
trận banh xảy ra đúng như lời bà Houghton đã thuật lại. Hai 
đứa con trai của bà Houghton cũng xác nhận họ đã cãi nhau 
về việc bảo hiểm và tiền chôn cất. Điều bất ngờ là một bác 
sĩ trực đánh mất chùm chìa khoá xe hơi màu đỏ từ mấy tuần 
trước, nhờ lời khai của bà Houghton mà ông nhớ rằng trong 
lúc vội vã, ông đã ném đại nó lên nóc tủ thuốc. Chiếc tủ này 
rất cao, gần chạm đến trần nhà, một người đúng dưới đất 
không thể nhìn thấy nó được nên mặc dù tìm kiếm mãi mà 
vẫn không ai thấy... trừ khi họ đứng trên trần nhà nhìn 
xuống. 

Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng 
thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong 
suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là 


những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những 
vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây: 
Steve Buckley là một tân binh vừa nhập ngũ. Anh được huấn 
luyện tại một căn cứ quân sự tại tiểu bang Carolina Trong 
buổi thực tập cách gài mìn, gỡ mìn thì một quả mìn đã nổ 
ngay gần chỗ anh đứng. Tuy thân thể không bị thương 
nhưng anh bị sức chấn động làm ngất đi và trút hơi thở cuối 
cùng trên đường đến bệnh viện. Mọi phương pháp làm hồi 
sinh đều vô hiệu. Khi đến bệnh viện, một y sĩ khám nghiệm 
xác nhận anh đã chết. Xác anh được quàn tạm trong nhà 
xác chờ thông báo cho thân nhân. Khoảng vài giờ sau đó, 
anh tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó anh 
đã thuật lại câu chuyện như sau: 

"Tôi không hề ý thức gì về quả mìn nổ, tôi chỉ biết rằng bỗng 
dưng tất cả đều im lặng, một thứ im lặng tuyệt đối. Tôi lên 
tiếng gọi lớn nhưng không nghe ai đáp lại, cả sân tập bỗng 
trở nên vắng hoe, bao nhiêu bạn đồng ngũ bỗng biến đâu 
mất hết. Tôi đang phân vân chưa biết phải làm gì thì thấy có 
một người mặc đồng phục, tay cầm một cây dù đang đứng 
giữa bãi mìn. Tôi tự hỏi tại sao giữa quân trường lại có một 
thường dân đứng khơi khơi như vậy? Lúc đó trời quang đãng 
mà tại sao người này câm dù? Người lạ nhìn tôi mỉm cười và 
rảo bước đến tôi. Tôi bèn la lớn để cảnh cáo rằng ông ta 
đang đi trên một bãi mìn nhưng chưa kịp nói thì ông ta đã 
đến sát bên cạnh. Ông ta lên tiếng bằng một giọng thân 
mật: 

- Có phải cháu Steve đó không? Tôi là cậu Jules đây. 

Rồi ông ta thân mật hỏi thăm về mọi người trong gia đình tôi 


như một người thân thuộc. Không nhữa ông ta biết rõ gia 
đình tôi mà còn biết đến cả con chó Bassette mà mẹ tôi rất 
cưng nữa. Linh tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành. Tôi 
nhớ mang máng rằng mẹ tôi có một người em ruột đã chết 
từ lâu rồi kia mà. Ông Jules thong thả nói: 

- Này cháu Steve, mẹ cháu nhớ cháu lắm đó. Hôm nay bà 
làm món lassagna, một món mà cháu rất thích ăn. 

Tôi đâm ra bối rối: 

- Làm sao ông biết được chứ? 

Ông Jules mỉm cười một cách bí mật. 

- Thế cháu có muốn về thăm nhà không? 

Tôi ấp úng đáp: 

- Làm sao có thể về được? Nhà tôi ở tận New York kia mà... 
Hơn nữa tôi đang thực tập quân sự, phải sáu tháng nữa mới 
được về phép. 

Ông Jules mỉm cười nắm lấy tay tôi xiết chặt: 

- Không sao đâu, cháu chỉ cần nghĩ đến mẹ cháu là được. 

Tôi luống cuống không biết phải làm gì thì vừa vặn thấy 
thượng sĩ York đang đi gần đó, tôi bèn lên tiếng gọi nhưng 
ông này không nghe, cứ cắm cúi đi thẳng. Tôi vội chạy đến 
chặn đầu thượng sĩ York nhưng dường như ông ta không 
trông thấy tôi mà cứ tiếp tục đi. Đến lúc đó ông Jules bước 
lại, ôn tồn khuyên: 

- Ông ta không nhìn thấy cháu đâu. Cháu có muốn về thăm 
nhà không? 

Sau một hồi thuyết phục, tôi bằng lòng và nghĩ đến mẹ tôi. 
Tự nhiên cảnh vật chung quanh đều thay đổi, tai tôi vẫn 
nghe giọng ông Jules ôn tồn: 


- Cháu cứ bình tĩnh và tập trung tư tưởng để nghĩ đến mẹ 
cháu là được rồi. 

Tôi thấy mình đang đứng trong nhà trước mặt mẹ tôi. Bà 
đang làm món lassagna thơm phức. Các em tôi đang ngồi 
xem ti-vi, chúng nói chuyện ồn ào và không chú ý gì đến sự 
hiện diện của tôi cả. Trong lúc xúc động tôi chạy đến ôm 
chầm lấy mẹ tôi nhưng bà vẫn thản nhiên nấu nướng, không 
hề biết gì. Đến lúc đó tự nhiên tôi thấy lạnh mình. Lúc nãy 
thượng sĩ York cũng không hề thấy tôi. 

Phải chăng tôi đã chết? Tôi vừa hoảng hốt thì chung quanh 
bỗng như tối sầm lại, dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào 
đó lôi kéo tôi vào một lớp sương khói màu xám đục... Tôi 
chưa biết phải phản ứn như thế nào thì ông Jules đã đến bên 
cạnh. Khi đó tôi mới thấy hình như đứng cạnh ông, tôi thấy 
mình bình tĩnh hơn. 

- Chuyện gì đã xảy ra cho tôi vậy? Tôi đã ra sao? 

Ông Jules nắm lấy tay tôi trấn an và ôn tồn: 

- Cháu đã về nhà rồi, có đúng không? Phải chăng là điều 
cháu vẫn ao ước trong suốt thời gian học tập quân sự? Tôi 
thắc mắc: 

- Nhưng tại sao mọi người không ai nhìn thấy tôi hết? Tại 
sao tôi không thể nói chuyện với ai được? 

Ông Jules thong thả giải thích: 

- Cháu phải hiểu rằng cháu đã về nhà nhưng không bằng 
thể xác mà bằng một thể khác... Chính cái tư tưởng mong 
muốn trở về nhà trong suốt thời gian cháu học tập quân sự 
đã khiến cậu tìm đến gặp cháu để giúp cháu hoàn tất tâm 
nguyện trên. 


Tôi thút thít khóc: 

- Như vậy là cháu đã chết rồi phải không? 

Ông Jules thong thả: 

- Rồi cháu sẽ hiểu. Hiện nay cậu chỉ có thể cho cháu biết 
rằng cháu khôgn còn ở cái thế giới quen thuộc của cháu 
nữa... Nhưng cháu không nên phí thì giờ vô ích, cháu chẳng 
mong trở về thăm nhà hay sao? Tôi định thần nhìn quanh, cả 
nhà đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cha tôi vừa rót một ly rượu 
chát lớn, thong thả thưởng thức mùi vị trước khi ăn. Các em 
tôi đang cười đùa bàn tán về chương trình ti-vi mà chúng 
vừa xem. Mẹ tôi vừa cắt đĩa lassagna vừa lẩm bẩm:"Phải chỉ 
có thằng Steve ở đây, nó vẫn thích món này lắm!". Vì một lý 
do thầm kín nào đó, tôi đọc rõ tư tưởng của mẹ tôi và xúc 
động mạnh. Ông Jules giả thích: 

- Ở cõi trần, người ta có thể nhận thức mọi vật bằng năm 
giác quan thông thường như nghe, nhìn, ngửi, nếm và sờ mó 
nhưng ở cõi này, các giác quan trên không còn sử dụng được 
nữa mà chỉ có tư tưởng mà thôi. Nếu cháu muốn tiếp xúc với 
mẹ cháu, cháu hãy tập trung tư tưởng gửi đến mẹ cháu 
những niềm yêu thương tốt đẹp nhất thì mẹ cháu sẽ nhận 
được. 

Ông Jules mỉm cười nói: 

- Cháu thấy không, những người quá cố đâu có đi xa, họ vẫn 
hiện diện chung quanh những người thân đấy chứ. Họ hiểu 
biết mọi sự việv xảy ra trong gia đình và có thể giúp đỡ 
người nhà một cách giáp tiếp mặc dù không thể liên lạc, nói 
chuyện hay báo tin cho người nhà biết sự hiện hiện của họ 
được. 


Tôi thân mật hỏi cậu Jules: 

- Phải chăng cậu vẫn đến thăm gia đình cháu luôn? 

Ông Jules khẽ lắc đầu cười: 

- Đối với cậu thì tất cả mọi người đều là gia đình cả, một thời 
gian nữa cháu sẽ hiễu rõ hơn. Có những liên hệ cá nhân mà 
qua luật thiên nhiên, họ trở thành thân thiết như cha con, vợ 
chồng, anh em, bạn bè nhưng còn biết bao liên hệ trước đó 
nữa chứ, kiếp sống này chỉ là một giai đoạn ngắn trong một 
đời sống kéo dài bao la vô tận.... 

Tôi thắc mắc ngắt lời: 

- Như vậy cậu tìm đến cháu làm gì? 

Ông Jules thân mật : 

- Cháu đã có nhiều liên hệ với cậu từ lâu, hiện nay cháu 
chưa nhớ đâu, nhưng một thời gian sau cháu sẽ hiểu. Chúng 
ta đã từng là bạn bè, đã làm việc chung với nhau trong 
nhiều kiếp sống.... 

Tôi ngạc nhiên : 

- Như vậy cháu đã làm gì? 

Ông Jules mỉm cười: 

- Rồi cháu sẽ biết nhưng hiện nay có một người nữa mà 
cháu muốn gặp. 

Ông giơ tay chỉ phía sau và tôi thấy một bầu ánh sáng chói 
lọi trong không trung khiến tôi phải nhắm mắt lại cho khỏai 
lóa. Tôi nghe một giọng nói êm dịu: 

- Này anh Steve, anh còn nhớ em không??? 

Tự nhiên tôi nhận ra ngay giọng nói của Marjorie, một người 
bạn gái ngày trước nhưng cô ta đã chết vì một tai nạn khi 
còn ở Trung Học kia mà. Tôi mở mắt ra và thấy Marjorie 


đang đứng trước mặt tôi, toàn thân bao phủ trong một lớp 
ánh sáng ch&oi lọi. Cô bật cười: 

- Anh đừng ngạc nhiên, em vẫn như xưa chứ đâu có khác 
gì...Ơ kìa! Tại sao anh lại nghĩ rằng em là một thiên thần? 
Tôi bối rối: 

- Nhưng ...nhưng tại sao cô lại biết như vậy? 

Marjorie bật cười liến thắng: 

- Em biết chứ! Em đọc được tư tưởng của anh...anh ngạc 
nhiên vì màu sắc hào quang ư? Anh cũng có hào quang đấy 
chứ, anh không thấy sao? 

Chứa lúc nào tôi lại bối rối như lúc này. Sự có mặt của ông 
Jules và bây giờ là Marjorie, một người bạn gái đã qua đời từ 
nhiều năm, khiến tôi mệt mỏi muốn ngồi xuống đất. Tuy 
nhiên Marjorie không để tôi yên, cô vẩn liến thắng như hồi 
nào: 

- Này anh Steve, anh không hề mệt đâu, anh chỉ mệt vì anh 
tưởng anh mệt đó thôi. Lúc nãy anh đầu có mệt, anh vui vẻ, 
khỏe khắn kia mà. Anh nghĩ nhiều quá...Chuyện đã qua rồi 
anh nghĩ làm chỉ! 

Quả thật tôi đã nghĩ đến cái chết của Marjorie năm xưa, 
chính tôi đã đứa đám tang nàng và ngồi bên cạnh mộ nàng 
rất lâu. Marjorie dường như cảm động, mắt cô chớp chớp 
một lúc rồi vui vẻ hồn nhiên trở lại: 

- Anh Steve thân yêu, em biết điều đó. Hồi đó em biết hết, 
thấy hết và nghe hết những điều anh nói bên mộ em. sau 
đám tang, em thấy anh đi thơ thẩn ngoài nghĩa địa một 
mình, em thấy anh khóc nhiều. Anh còn đi theo con đườnh 
dẩn đến trường mà trước kia chúng ta thường dạo mát. Lúc 


đó em vẫn đi cạnh anh mà anh đâu có biết. 

Tôi kêu lên thất thanh: 

- Thật sao, em vẩn ở bên anh hay sao? 

Marjorie thản nhiên gật đầu: 

- Đúng thế. Em thấy anh buồn quá nên quàng lấy vai anh để 
an ủi nhưng anh nào có hay. Em biết mình đã chết nên 
không thể nào tiếp xúc với anh được nữa, nhưng thật ra 
danh từ " chết " không đúng đâu. Sự thật thì chúng ta không 
bao giờ chết cả. Đúng vậy, em và anh cũng như mọi người 
khác chẳng bao gờ chết. Anh thấy không, hiện giờ chúng ta 
vẩn linh động, thoải mái, sống mạnh mẽ hơn khi nào hết kia 
mà! Chúng ta đang tiến về nguồn, nguồn sống yêu thươngt 
ràn đầy ân phước của Đấng Tối Cao. Dĩ nhiên lúc này anh 
còn đang bán tín, bán nghi nhưng em mong anh tin em. 
Nhiều người không tin em mặc dù em cố gắng thuyết phục 
họ, nhưng anh thì khác chứ. Anh biết không, em đã gặp rất 
nhiều người bị tai nạn xe cộ như em vậy. Họ than khóc quá 
nhiều, kẻ thì oán hận người đã gây ra tai nạn, người thì tiếc 
đã không làm được những việc khi còn sống. Em đã đến bên 
họ, khuyên can họ không hề chấm dứt như họ nghĩ mà là 
một sự chuển tiếp. Trong giai đoạn này họ được sống trong 
tình thương yêu tuyệt vời nhưng chẳng mấy người chịu 
nghe. 

Càng nói bầu ánh sáng bao quanh Marjorie càng sáng chói, 
bao phủ quanh thân nàng khiến nàng trông càng đẹp, một 
vẻ đẹp thanh cao, đáng kính khiến tôi phải lùi lại . Marjorie 
nheo mắt nhìn tôi và thong thả: 

- Đó là công việc mới của em, một công việc quan trọng. 


trước khi giao việc này cho em, ngài đã căn dặn em pjhải 
suy nghĩ kỹ. Em đã đắn đo rất cẩn thận trước khi nhận lời. 
Công việc thật nặng nhọc nhưng em rất sung sướng đã an ủi 
, giúp đở cho những người vừa từ trần. Em ở kề cận bên họ, 
nhắc nhở cho họ rằng đời sống thật sự chỉ có sự yêu thương 
chứ không có sự hối tiếc , giận hờn. 

Tôi ngạc nhiên: 

- Em nói Ngài đã giao việc cho em, vậy Ngài là ai? 

Marjorie chỉ về phía sau tôi: 

- Chính cậu Jules đã đứa em đến gặp Ngài. Ngài là Thượng 
Đế chứ còn ai nữa! 

Quả thật tôi bối rối. Tôi đưa mắt nhìn ông Jules và Marjorie 
không bi%ot phải nói như thế nào nữa. Phải chăng tôi đang 
mê ngủ? Phải chăng đây chỉ là một giấc chiêm bao? Ông 
Jules âu yếm: 

- Cháiu không chiêm bao đâu. Hiện nay cháu đang ở một cỏi 
giới khác với cỏi trần. Ở đây thời gian và không gian không 
còn chi phối nữa, cũng không có các ràng buộc vật chất. Khi 
muốn dến đâu người ta có thể đến đó ngay, lúc này cháu 
đã chẳng trở về nhà đó sao? Bây giờ cháu hãy đi theo cậu, 
chúng ta có việc phải làm, sau này cháu sẽ có dịp gặp 
Marjorie sau. 

Tôi ngạc nhiên: 

- Nhưng cậu muốn đưa cháu đi đâu? 

Ông Jules từ tốn trả lời: 

- Có lẽ cháu đã quen rất ít nhiều với đời sống bên này rồi 
nên cậu sẽ giải thích cho cháu về những việc đã xảy ra. 
Trước hết nhân lọai đang trải qua một cuộc chiến tranh lớn. 


tại sao lại có cuộc chiến tranh này và trong cuộc chiến tranh 
cháu sẽ được giao phó nhi&65m vụ gì. Cuộc chiến hiện tại là 
một điều không thể tránh được mặc dù nó có vẻ phi lý và dã 
man. Con người không thể tránh được hiểm họa chiến tranh 
vì đã có nguyên nhân thì phải có hậu quả.Mặt dù những 
người gây chiến tranh phải chịu trách nhiệm về việc họ đã 
làm nhưng mọi người, vì những nguyên nhân sâu xa trong 
quá khứ, cũng đều chia phần trách nhiệm và phải học lại bài 
học mà họ cần phải học. Đời sống là một trường học mà 
trong đó chiến tranh là một bài học quan trọng. Trong hoàn 
cảnh đau khổ, tang tóc, nhiều người nghĩ rằng thế giới đã 
đến lúc suy tàn, sức mạnh của bạo lực sẽ đàn áp tất cả, điều 
ác sẽ thắng điều thiện, kẻ áp chế sẽ đạt điều họ muốn. Điều 
này hoàn toàn không đúng. Một khi Thượng Đế đã điều 
khiển thì trước sau mọi sự sẽ đều tiến đến chỗ tốt đẹp, toàn 
thiện. Một côn trùng nhỏ bé chết ngài cũng biết, và cũng do 
ý Ngài, thì cuộc chiến dù tàn khốc đến đâu thì cũng không 
xảy ra ngoài ý muốn của Ngài được. Tuy nhiên dù sao chăng 
nữa, những kẻ góp phần gây ra cuộc chiến vẫn phải chịu 
trách nhiệm về hành động của họ. 

Vẻ mặt của ông Jules bỗng trở nên dịu dàng, đôi mắt ông 
như đắm chìm trong một cõi giới nào đó, hình như ông đang 
ôn lại những kinh nghiệm tranh đấu , đau khổ mà rồi nhân 
loại sẽ phải trải qua trước khi nhận thức về hành động của 
họ và thay đổi để trở nên thánh thiện, hiền lành. Ông mỉm 
cười bảo tôi: 

- Bây giờ chúng ta sẽ ra mặt trận vì một người bạn cũ của 
cháu sắp từ giã cõi trần, cháu hãy tìm cách an ủi và giải 


thích cho anh hiểu các sự kiện diễn ra ở cõi giới bên này, 
như vậy cháu sẽ quen với công việc mà cháu sẽ đảm nhiệm 
từ nay. 

Tôi theo ông Jules đến một khu rừng rậm, có tiếng súng nổ 
khắp nơi, tôi biết mình đã ra đến mặt trận. Tôi nhìn thấy các 
chiến sĩ ấn núp dưới giao thông hào, có một số đang chuẩn 
bị cho một cuộc xong phong. Có tiếng đạn rít bên tai khiến 
tôi hoảng sợ, bảo ông Jules nên tìm chổ ẩn tránh đạn thì ông 
mỉm cười lắc đầu: 

- Cháu không phải lo, bom đạn không làm gì được cháu đâu. 
Hiện nay cháu đâu còn thể xác nữa mà sợi 

Ông Jules chỉ cho tôi thấy một binh sĩ đang bò dưới đất. Anh 
này định vòng ra phía sau một mô đất lớn để đánh tập hậu 
nhóm lính Đức đang trấn giữ ổ súng liên thanh gần đó. Điều 
anh không ngờ là vị trí x của anh đã phát giác, một người 
lính Đức giơ súng lên nhắm anh bóp cò. Tôi chưa kịp la lên 
thì anh đã bật ngửa ra sau, đầu bị một viên đạn bắn trúng. 
Ngay lúc đó tôi nhận ra anh là Andrew từ từ thoát ra khỏi 
thể xác và vẩn tiếp tục bò mà không hề biết rằng anh ta đã 
trúng đạn, bỏ lại cái xác nằm sóng sượt phía sau. Ông Jules 
thúc nhẹ vào hông tôi như ra dấu, tôi vội bước về phía 
Andrew. Anh này ngạc nhiên la lớn : 

- Ủa Steve đấy ư? Anh làm gì ở đây vậy? 

Tôi chưa kịp trả lời thì Andrew đã kéo tôi nằm sát xuống đất: 
- Cẩn thận kẻo bọn lính Đức nhìn thấy! 

Nhưng không kịp nữa, ba người lính Đức đã ở sau gò đất 
xông ra. Andrew hoảng hốt giơ súng lên nhưng đến lúc đó 
anh nhận ra anh không hề cầm súng. Trông điệu bộ luống 


cuống của anh tôi bật cười: 

- Này Andrew, anh đã chết rồi còn đâu! 

Nhưng Andrew không nghe câu tôi vừa nói , anh bận nhìn 
sững ba tên lính Đức đang khám xét cái xác của anh. Một 
người lục túi áo của anh lấy ra bao thuốc lá trong khi hai 
người kia tháo súng và bao đạn trên vai anh. Andrew nổi 
giận xông đến đấm đá túi bụi nhưng ba người lính kia vẩn 
thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Andrew giận dữ 
kêu la om xòm cho đến lúc ba người lính thu thập xong 
chiến lợi phẩm, rút vào sau gò đất thì anh mới xúc động ôm 
lấy xác mình khóc òa. Tôi lúng túng nhìn anh không biết 
phải an ủi thế nào cho đến khi anh ngửng lên nhìn tôi: 

- Này bạn Steve, anh cũng chết rồi sao? 

Tôi gật đầu . Andrew im lặng như suy nghĩ, bất chợt anh 
thốt lên: 

- Thôi thế là hết. Bạn chết trước tôi vậy bạn có thấy thiên 
đàng đâu không? 

Từ trước đến nay tôi chứ hề suy nghĩ về điều này nên thoạt 
nghe cũng hỏang hốt, tôi nhìn quanh nhưng không thấy 
cảnh vật có gì khác lạ, Andreww cũng lên tiếng: 

- Thôi chẳng thấy có gì khác lạ hết, ở đây giống hệt như cõi 
trần chỉ khác ở chỡ tôi nói mấy tên lính kia cũng không nghe 
, tôi đánh chúng cũng không được. bây giờ chúng ta phải 
làm sao đây? nếu lính Đức đến, mình có đánh nữa không? 
Tôi lắc đầu: 

- Anh quên rằng chúng ta đã chết rồi sao?Andrew gật đâu 
đồng ý, rồi theo thói quen anh móc thuốc lá ra hút nhưng dĩ 
nhiên không thể hút được. Anh lẩm bẩm chửi một hồi rồi 


than: 

- Trời ơi, tôi không hút thuốc được nữa, có gì khổ bằng không 
được hút thuốc được nữa, như vậy là chết tôi rồi... 

Tôi đập nhẹ lên vai anh nhắc nhở: 

- Nhưng chúng ta đều đã chết rồi kia mà... 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 4 


Andrew giật mình sờ tay lên trán và la lớn: 

- Trời ơi, làm sao đầu tôi lại lủng một lỗ lớn như thế này ! Có 
ai băng bó giùm cho tôi lam ơn gọi y tá cho tôi ....Thôi chết 
rồi, lủng lỗ to như thế này thì mất hết máu rồi còn gì.... 

Ngay lúc đó ông Jules bước đến bên Andrew. Ông vừa băng 
bó vừa thoa thuốc: 

- Thuốc này thần diệu lắm, chỉ thoa vào là khỏi ngay, bảo 
đảm không có thẹo....Anh nhìn xem, vết thương lành rồi đó. 
Andrew sờ tay lên trán. Vết thương đã hoàn toàn biến mất. 
Anh bật cười sung sướng: 

- Hay thật ! Hay thật! Làm sao lại có thứ thuốc kỳ diệu như 
vậy. Này bác sĩ, thuốc này chế tạo ở đâu vậy? 

Ông Jules mỉm cười từ tốn: 

- Này anh bạn, không phải thuốc này công hiệu đâu, tôi chỉ 
bày trò ra vậy thôi. Chính anh đã chữa lành cho anh đó. Bên 
này cõi của tư tưởng và do sức mạnh của tư tưởng mà anh 
thấy mình bình phục. Dù có mất cả tay chân nhưng khi nghỉ 
rằng mình lành lặn thì tứ khắc sẽ lành lặn ngay. Điều đáng 
tiếc là nhiều người không biết vậy. Họ cứ nghĩ mìnhđang đau 
đớn , khổ sỡ vì cụt tay , cụt chân, cụt đầu và sống mãi trong 
tình trạng khgủng hoảng như vật rấtlâu. Chính cái tâm trạng 
đau khổ kéo dài đó sẽ tạo ra những nổi ám ảnh trong tiềm 


thức, ảnh hưởng vào những kiếp sống mai sau. Cũng như 
thế, một người chết vì nước, vì lửa thường bị ám ảnh bởi 
những yếu tố này và sau đó thường sợ lửa hay nước . Điều 
anh cần biết là chíng cái tâm trạng khi chết sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến đời sống ở kiếp sau, làm sao có thể chết một 
cách thoải mái, an lành, chấp nhận sự chết mà không chống 
lại nó. Nghệ thuật chết là làm sao không mong cầu kéo dài 
thêm đời sống , không hối tiếc về những điều có thể làm 
nhưng đã không làm, không giận hờn oán ghéy bất cứ ai mà 
thanh thản bước qua cõi tư tưởng này một cách ung dung tự 
tại. bây giờ anh đã biếtcách chữa lành bệnh rồi, tôi nghĩ anh 
có thể giúp đỡ cho các bạn bè anh cũng vừa từ trần, họ rất 
đông và đang đau đớn, khổ sở cần được giúp đỡ. Các anh 
cần biết rằng, ở cõi này không có chiến tranh nữa, chúng ta 
có thể giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau mà không sợ bị ngộ nhận 
hay hiểu lầm vì các giá trị ở cõi trần qua đến bên này không 
còn nghĩa lý gì nữa. tất cả mọi thứ như tiến bạc, địa vị, danh 
vọng, quyền lực đều có thể trở nên vô giá trị vĩnh cửu mà 
thôi. 

Andrew rụt rè đặt câu hỏi: 

- Thưa ông, vậy gặp lính Đức thì tôi phải làm sao? Ông Jules 
mỉm cười: 

- Quân Đức cũng là bạn của anh và anh nên giúp đỡ họ. 
Andrew nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng anh cũng cố 
gắng: 

- Nhưng họ đâu biết tôi là bạn, nếu tôi gặp họ xông lại đánh 
thì sao? Tôi cũng cần phải tự vệ chứ. 

Ông Jules lắc đầu: 


- Anh nên tránh đi. Ở cõi trần anh phải tự vệ chứ ở bên này 
thì họ không thế làm gì được anh đâu . Dù họ có bao vây 
hay bắn anh cũng vô ích thôi. Anh vừa qua đây chưa hiểu 
hết mọi việc , anh nên nghe theo lời khuyên cũa tôi. Hiện 
nay chúng ta đang ở cõi tư tưởng, tất cả mọi hiện tượng vật 
chất hay đều không thể làm hại chúng ta được, vì chúng ta 
đâu còn thân xác nữa. Này các bạn những người vừa từ trần 
chưa biết điều đó. Họ đang đau khổ cân được an ủi, và anh 
hãy coi họ như một con người đang cần được giúp đở. Đừng 
nghĩ rằng họ là người Đức, người Mỹ hay người Pháp, sự 
phân biệt đó không có ý nghĩa gì ở cõi bên này cả . Cũng 
đừng nghĩ rằng họ là thù hay là bạn và các danh từ đó hoàn 
toàn vô giá trị mà chỉ nên nghĩ rằng có những người đang 
đau khổ cần được cứu giúp. khi anh hành động với cái tâm 
trong sạch, đầy bác ái, thương yêu thì không một mãnh lực 
gì có thể hại anh được. Nếu anh không oán ghét, giận hờn 
mà chỉ một lòng thương xót, giúp đỡ người khác thì luồn hào 
quang bao quanh anh sẽ trở nên sáng chói, kẻ hung ác sẻ 
không không dám nhìn anh chứ đừng nói ám hại anh. Dù 
anh ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ được Thượng Đế che chở 
vì anh đang làm việc đúng với thiên ý 

Andrew vội vã đứng thẳng ngưởi lên theo thói quen của một 
quân nhân và nghiêm giọng: 

- Xin tuân lệnh ngài 

Ông Jules mỉm cười quay về phía tôi : 

- Còn cháu Steve, công việc của cháu khác với Andrew. Thời 
gian cháu ở bên cõi này không còn lâu nữa, vậy cháu hây cố 
gắng quan sát, học hỏi những gì cháu có thể học được. Cháu 


sẽ trở lại cõi trần 

Tôi ngạc nhiên kêu lớn: 

- Cậu nói sao? Cháu sẽ trở lại cõi trần? 

Ông Jules gật đầu: 

- Đúng thế. Cháu chứa chết. Lúcx trái mìn nổ, cháu bị sức ép 
dồn ngay ngực nên tắt thở, cháu đã hôm mê mấy giờ liền 
nhưng tình trạng này sắp chấm dứt. Nhiệm vụ của cháu 
quan trọng hơn của Andrew, cháu sẽ tiết lộ cho nhân loại 
biết về những điều cháu đã học hỏi được ở cõi này. 

Tôi bối rối một lúc rồi tụt rè : 

- Thưa cậu Jules, nếu cháu không chết, phải chăng đây chỉ là 
một giác mộng? Làm sao cháu có thể giải thích cho mọi 
người biết 

rằng cháu không chiêm bao ? Làm sao cháu không bị mọi 
người lên án là bịp bợm hay điên loạn? 

Ông Jules mìm cười gật đầu: 

-Không g đâu! Đây không phải là một giấc mộng. Sự trở về 
của cháu rất quan trọng và hữu ích cho nhân loại , nhất là 
rtong giai đoạn này. Cháu cứ làm hếtsức mình và nên nhớ 
còn có ơn trên hù hộ cho cháu nữa. Không bao lâu nữa cháu 
sẽ tỉnh lại và cậu sẽ giúp cháu nhớ lại những điều ở cõi này. 
Tôi ngạc nhiên: 

- Nếu cậu không giúp thì khi tỉnh lại cháu sẽ quên hết sao? 
Ông Jules gật đầu: 

- Thông thường thì người ta không nhớ được nhiều những 
chuyện xảy ra trong giấc ngủ. Trí óc con người sẽ thu xếp 
những dữ kiện này một cách lộn xộn vô trật tự và đầu óc 
phán đoán của con người sẽ không chaấp nhận c nó nên đa 


số đếu loại bỏ những ký ức này. Cháu nên biết ngoài thể 
xác, còn có những thể khác nữa, mỗi thể đều có những giác 
quan riêng của chúng. Nếu không biết kiểm soát các thể 
này, các dữ kiện ở cõi tư tưởng sẽ bị ghi nhận một cách sai 
lạc, méo mó và trở nên mơ hồ lộn xộn, vô lý .... Do đó con 
người ta sẽ không thể nào suy luận nó một cách hữu hiệu. 
Một lúc khác cậu sẽ giảng cho cháu nghe sau, bây giờ chúng 
ta hãy lên đường vì thời gian không còn nhiều lắm đâu. 

Tôi đi theo ông Jules đến một căn nhà nhỏ, trong nhà có một 
người đàn bà và hai đứa con nhỏ. hai đứa bé đang đùa 
nghịch một cách vô tư nhưng người đàn bà thì đang đau 
khổ. Bà vừa khóc hết nước mắt vì nhận được giấy báo chồng 
bà vừa tử trận. Ngay lúc đó một quân nhân quần áo dính 
đầy máu bước vào. Ông nói với vợ: 

- Này Emma, anh đã về đây. 

Dĩ nhiên người đàn bà không nghe thấy gì vẫn ngồi khóc, 
nhưng hai đứa bé ngừng chơi kêu lên: 

- Cha ! Cha đã về! 

Ông Jules nói với tôi: 

- Cháu thấy không, hai đứa bé còn nhỏ, đầu óc vô tư và 
nhạy cảm nên chúng nhận ra ngay được sự hiện diện của 
cha Chúng mặc dù mắt không nhìn thấy Ông quay ra nói với 
người quân nhân: 

- Này anh bạn, chị nhà không thấy anh đâu nhưng anh hãy 
đợi một lúc nữa khi v chị ngủ, khi tâm hồn của chị thoải mái, 
không bận bịu hay bị chi phối bởi các tư tưởng tiêu cực thì 
chị có thể tiếp xúc được với anh. Dĩ nhiên khi thức dậy chị sẽ 
không nhớ gì hết nhưng nếu anh khéo léo khuyên bảo thì chị 


sẽ thấy được an ủi rất nhiều. Anh đã hiểu và chấp nhận số 
phận nên anh không còn đau khổ bao nhiêu nhưng anh có 
thể giúp cho chị bớt dđau khổ... 

Người quân nhân cung kính nghiêng mình trước ông Jules: 

- Xin cảm ơn Ngài, Ngài đã giúp đỡ tôi và các anh em trong 
binh chủng của chúng tôi rất nhiều. Thay mặt các anh em, 
tôi cin cảm tạ Ngài. 

Ông Jules chỉ tay về phía tôi: 

- Đây là thanh niên mà tôi đã nói với anh trước đây. 

Người quân nhân bắt tay tôi một cách nồng nàn: 

- Nhyờ anh nói giùm với nhà tôi rằng " Bông hồng dù ở đâu 
cũng là bông hồng và lúc nào cũng đẹp hết". Anh cứ nói 
như vậy là nhà tôi hiểu. sau đây là địa chỉ của nhà tôi... 

Cậu Jules chờ tôi nói chuyện với người quân nhân kia xong 
rồi mới ra hiệu cho tôi đi theo. Lần này đã quen nên tôi lướt 
đi một cách nhẹ nhàng, hai chân tôi không hề đụng đất và 
chỉ thoáng giây chúng tôi đã đến căn nhà khác. trong nhà có 
hai người già đang ngồi than khóc dưới ngọn đèn leo leét. 
Họ vừa nhận được điện tín báo tin người con trai của họ đã 
tử trận. Tuy nhiên họ không hề biết rằng anh này cũng đang 
có mặt trong nhà, dĩ nhiên dưới một dạng tjhể khác. Anh 
mặc đồ quân phục dính đầy máu, cố gắng tiế^xúc với cha 
mẹ nhưng không được nên rất đau khổ. Anh kêu lên: 

- Trời ơi, mẹ tôi không nghe thấy tôi. Mẹ tôi tưởng tôi đã chết 
nhưng tôi vẫn còn sống kia mà. Làm sao tôi có thể nói cho 
mẹ tôi hiểu được đây! 

Cậu Jules vỗ vai người quân nhân, an ủi: 

- Anh hãy bình tỉnh. Tôi sẽ giúp anh nhưng trước hết anh hãy 


nghe tôi nói đã. Anh hãy nhìn bức hình chụp khi anh vừa tốt 
nghiệp trừơng võ bị treo trên tường kia, khi đó anh mặc bộ 
quân phục mới và sạch sẽ, người không bị một vết thương 
nào, anh hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ. Bây giờ anh hãy 
tưởng tượng rằng hiện nay anh cũng y hệt như thế. 

Người quân nhân làm theo lời ông Jules. Lạ thay chỉ trong 
thoáng giây sau anh đã mặc một bộ quân phục mới tinh. 
Gương mặt anh hết đau khổ , nhăn nhó mà trở nên sáng 
sủa, tươi tắn. Các vết thương trên thân thr-" anh hoàn toàn 
biến mất. Chính người quân nhân cũng ngạc nhiên về sự 
kiện này nên anh sững người một lúc rất lâu trước khi quay 
nhìn về phía cha mẹ. Cậu Jules nói tiếp: 

- Anh hãy nghĩ đến tâm trạng của anh trong ngày tốt nghiệp 
đó. Anh đã hảnh diện và sung sướng biết bao, phải không? 
Bây giờ anh hãy hồi tưởng hoàn cảnh tốt đẹp đó rồi đến bên 
cạnh cha mẹ anh, chia sẻ sự sung sướng đó với họ. tình 
thương có một sức mạnh an ủi phi thường, anh hãy làm như 
tôi nói dèây... 

Người quân nhân làm y he65t như lời khuyên, và tôi thấy 
thật rõ một luồng hào quang từ thân thể anh ta lan tỏa ra, 
lan rộng khắp phòng , bao bọc cả hai người già đang ngồi 
đó. Tự nhiên bà mẹ bớt khóc và trở nên bình tỉnh hơn. Bà nói 
với chồng: 

- Henri, tôi có cảm giác rằng con mình không đến nỗi nào, 
chắc nó được ơn trên phù hộ.... Tôi chắc nó thế nào cũng 
được ơn trên phù hộ. 

Ông già cũng ngưng khóc. Ông nhìn vợ một lúc rồi nhẹ 
nhàng: 


- Có lẽ bà nói đúng. Chúng ta hãy cầu nguyện Thượng Đế. 
Cả hai bước đến bên thánh giá treo trên tường và quỳ xuống 
cầu nguyện. Người quân nhân cũng bước đến quỳ bên cha 
mẹ. Tự nhiên căn phòng bỗng bừng sáng lên một thứ ánh 
sáng chói lọi, tinh khiết khiến tôi cũng cảm thấy sung sướng, 
thoải mái lây. cậu Jules nói với tôi: 

- Cháu thấy không? Sự đau khổ của người chết có thể ảnh 
hưởng đến người sống và ngược lại, nếu người sống đau 
khổ, than khóc thì họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người 
chết. Điều quan trọng lúc này là phải làm sa o để giúp cho 
họ bình tỉnh trở lại, sáng suốt ý thức về sự việc đang diễn ra. 
Một phương pháp rất hữu hiệu là gợi lại cho họ những kỷ 
niệm đẹp nhất, những cảm giác sung sướng nhất, để giúp 
họ thoát khỏi tình trạng hoảng hốt kia. Chỉ khi nào họ thoải 
mái an lạc và sáng suốt thì cháu mới có thể giúp đở họ 
được. Người quân nhân này là sĩ quan trường võ bị, từ nhỏ 
đã say mê binh nghiệp, ngày tốt nghiệp là ngày anh sung 
sướng nhất vì đã thỏa mãn được niềm mong ước từ trước. 
Biết cách nhắc nhở anh ta hồi tưởng lại kỷ niệm đó để anh 
bình tỉnh trở lại, thoát khỏi ảnh hưởng đau khổ của cái chết, 
giảm bớt sự giằng co quyến luyến với gia đình thì anh mới 
có thể siêu thoát được. 

- Nhưng siêu thoát là thế nào? 

Ông jules mìm cười: 

- Con người là một thực thể phức tạp gồm có nhiều thể khác 
nhau chứ không phải chỉ có thể xác mà thôi. Điều này khoa 
học không thể giải thích rõ rệt vì đối tượng của khoa học chỉ 
xây dựng trên căn bản của các giác quan thuộc về thể xác, 


vốn hết sức giới hạn. Khi xác thân không còn xử dụng được 
nữa, các thể khác cần được giải phóng ra khỏi xác thân càng 
sớm chừng nào hay chừng đó, đó là sự siêu thoát. Cháu nên 
biết rằng tâm trạng con người khi từ trần hết sức quan trọng 
vì nếu có sự quyến luyến thì sự giải phóng này sẽ bị trì hoãn 
lại rấtlâu, gieo các ấn tượng đau khổ lên các thể kia, và ảnh 
hưởng đến các kiếp sống mai sau. Đó cũng là lý do nhười ta 
cần tránh than khóc, kêu gọi kể lể trong các đám tang mà 
phải bình tỉnh đặt hết tâm hồn vào sự cầu nguyện cho người 
quá cố được siêu thoát. Cháu nên biết rằng tâm trạng con 
người khi từ trần hết sức kinh khủng đối với những ai tin 
rằng chết là mất hết tất cả. Đa số đều bám vào sự sống một 
cách tuyệt vọng. Có người cho rằng có một thế giới khác, 
một cảnh âm ty địa ngục ghê sợ, đang chờ đón họ nên họ 
nhất định không chịu từ bỏ cõi trần. Do đó có một sự phấn 
đấu mạnh mẽ giữa phần thân xác sắp tan rã và 

phần tâm linh cố gắng giữ nó lại. Đó cũng là lý do nhiều 
người cứ hấp hối mãi mà không chết được,họ ở tình trạng 
không sống mà cũng không chết ( comatose ) . Sau khi chết, 
nhiều người cứ quanh quẩn bên cái xác thân của mình, dù 
thấy xác thân đó đã rữa ra, bị giòi bọ đục khoét cho đến khi 
xác thân hoàn toàn tan rã thì mới siêu thoát được. Tình 
trạnng này có thể kéo dài nhiều năm, gieo b vào tâm thức 
người đó những ấn tượng hết sức ghê gớm, đau khổ và sự 
ám ảnh này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cá tính của người đó 
trong kiếp sau. 

sau khi cầu nguyện xong, người quân nhân bước đến cạnh 
cậu Jules: 


- Cảm ơn Ngài đã giúp cho tôi và cha mẹ tôi. bây giờ thôi 
phải làm gì ? 

- Anh hãy đợi khi cha mẹ anh ngủ say, khi các giác quan thể 
xác của cha mẹ anh tạm thời an nghĩ thì anh có thể tiếp xúc 
được với hai ông bà ở một bình diện khác. Điều cần nhất là 
chính anh phải có sự thỏai mái, bình an đã rồi anh mới có 
thể an ủi được cha mẹ anh, giúp họ bớt đau khổ. 

Người quân nhân gật đầu như hiểu lời khuyên bảo: 

- Xin cảm ơn Ngài. Nếu cha mẹ tôi bớt đau khổ thì tôi có thể 
yên tâm được rồi. 

- Anh cứ an tâm. Tôi biết cha mẹ anh sẽ được thoải mái. Ông 
bà đã biết chấp nhận và đặt tất cả vào bàn tay Thượng Đế. 
Một khi đã để cho Thượng Đế hành động thì mọi sự sẽ tốt 
đẹp. Còn về phần anh, chút nữa có một thiếu nữ tên là 
Marjorie sẽ đến gặp anh. Cô ta sẽ giúp đỡ và hướng dẩn 
anh.Anh nên nghe theo lời khuyên của cô ấy. 

Cậu Jules giới thiệu tôi với quân nhân kia và nói rõ về trường 
hợp đặc biệt của tôi. Người quân nhân mừng rỡ xiết chặt tay 
tôi: 

- Nếu anh có thể ghé thăm cha mẹ tôi và nói với ông bà 
rằng " Robbie vẩn khỏe mạnh như thường". tên tôi là Robert, 
bạn bè thường gọi là Rob nhưng cha mẹ tôi lại thích gọi tôi 
là Robbie, đây là một tên riêng chỉ cha mẹ tôi biết mà thôi. 
Đây là địa chỉ của cha mẹ tôi... 

Sau khi giã từ người quân nhân đó, ông Jules và tôi tiếp tục 
đi nữa.Vừa ra đến đường chính, tôi nhìn thấy một xe chở lính 
Đức đi ngang. Tôi giựt mình kêu lớn: 

- Cậu ơi! Lính Đức kìa! 


Cậu Jules mỉm cười: 

- Phải rồi chúng ta đang ở tại nước Đức, nhưng cháu đừng lo, 
họ không trông thấy chúng ta đâu. Cháu quên rằng chúng ta 
đâu còn thể xác nữa. 

Chúng tôi thấy một ông già gầy gò, quần áo nhàu nát, đầu 
đội nón nỉ, vẻ mặt đau khổ đang đứng trước một căn nhà. 
Cậu Jules nói: 

- Đó là Lebowitz, một thương gia giàu có đã qua đời từ mấy 
năm nay nhưng không siêu thoát vì còn quyến luyến tài sản, 
sự nghiệp. 

Ông già ngước mắt lờ đờ nhìn cậu Jules rồi nói một cách 
buồn bã: 

- Thứa ông, căn nhà này do chính tôi xây cất, chính tôi đã 
lựa chọn từng hòn gạch, từng khúc gỗ. Hãy nhìn cái cử bằng 
gỗ sồi kia, chính tay tôi đã chọn từ bên Đan Mạch, còn chiếc 
cửa sổ bằng kính màu nữa, nó đã được hoàn tất bởi những 
thợ giỏi nhất miền Florence... Căn nhà này của tôi và tôi 
không thể bỏ nó được. 

Cậu Jules nhìn ông già bằng cặp mắt thương hại rồi nói với 
tôi: 

- Năm trước, chính quyền Đức ra lệnh cho người Do Thái 
phải rời bỏ khu này để tập trung vào một khu biệt lập. Ông 
Lebowitz không chịu nên bị đánh trọng thương . Tuy mang 
thương tích trầm trọng nhưng ông nhất định không vào 
bệnh viện điều trị mà cứ bám riết căn nhà nên vài hôm sau 
bị nhóm SS giết chết. Từ đó ông cứ quanh quẩn bên căn nhà 
này. 

Tôi bèn hỏi: 


- Như vậy ông ấy sẽ ở đây đến bao giờ? 

Cậu Jules nói với ông già : 

- Này ông bạn, ông bạn đã chết rồi, đã rời bỏ thế giới này rồi 
thì còn quyến luyến căn nhà đó làm chi nữa! Hiện nay căn 
nhà đó đã thuộc về người khác rồi... 

Ông lão khăng khăng lắc đầu: 

- Không... Không ... đây là nhà của tôi, sống tôi ở với nó, 
chết tôi cũng ở với nó. Không ai có thể buộc tôi rời bỏ nó 
được. 

Ngay lúc đó có một nhóm người từ đâu bước tới mở cửa 
bước vào nhà. Ông Lebowitz xông ra cản lại nhưng không 
được. Ông vừa xô đẩy họ, vừa quát lớn: 

- Quân ăn cướp! Đồ sát nhân! Bọn ngươi hãy cút khỏi nhà 
của tai 

Dĩ nhiên là những người đó đâu hay biết, họ vẩn thản nhiên 
bước vào mặc cho ông già hét om sòm. Cậu Jules thở dài : 

- Một ngày nào đó ông ta sẽ hiểu và sẽ hối tiếc cho sự điên 
rồ này. 

- Phải chăng nhười chết nào cũng thế ? 

Cậu Jules lắc đầu: 

-Không hẳn như thế. Sau khi chết, người ta bước vào một 
giai đoạn chuyển tiếp ( transition period) khi các điều kiện 
vật chất mà họ thường bám víu vào đang từ từ tan rã và 
một thế giới lạ bắt đầu hiện rõ dần. Cái thế giới của ánh 
sáng, nhiều người gọi đây là "cõi sáng " cũng không sai. Đây 
không phải là thứ ánh sáng như là ánh ssáng mặt trei, mà là 
một thứ ánh sáng rọi khắp cùng mọi nơi, không một cái gì 
có thể che khuất được nó. Một người có tâm trạng xấu xa, 


hèn kém thì không dám nhìn thứ ánh sáng này và thường 
tránh neé nó, nhưng một người hiền lành thánh thiện thì 
thoải mái hơn vì họ bir-&tchấp nhận sự thất. Dù sao chăng 
nữa, khi từ giã xác thân, ai cũng thấy bầu ánh sáng này và 
nó soi rõ tâm thức họ, cho họ thấy rõ các diễn tiến vừa xảy 
ra trong cuộc đời vừa qua. Họ sẽ thấy mình thành công chỗ 
nào , đã học hỏi những gì. Họ sẽ thấy lại những cảnh đổ 
máu do chính họ gây nên hay những đau khổ mà họ đã gây 
cho người khác. Họ cũng ý thức được cách hành vi nhân đức, 
hy sinh , quả cảm của mình và rút tỉa kinh nghiệm học hỏi. 
Dần sần họ ý thức rằng các hành động trong quá khứ đã đưa 
đẩy họ đến hoàn cảnh trong cuộc sống của họ trong kiếp 
nàyvà hành động của họtrong kiếp này sẽ quyết định số 
kiếp tương lai củ họ. Sau khi đã duyệt xét lại tất cả mọi 
hành động của mình, họ sẽ có những quyết định riêng, dù 
đó là quyết định gì chăng nữa đó cũng là bước đầu quan 
trọng của sự tự biết mình. Chính sự tự biết mình này là khởi 
điểm cần thiết cho sự tiến hóa của con người. 

Một người hiền lành, nhân ái, biết sống thuận theo ý thiên ý, 
khi qua đời sẽ thấy một biển ánh sáng bao bọc quanh họ. 
Lớp ánh sáng này thâm nhập vào người họ khiến họ cảm 
thấy lâng lâng sung sướng, dường như được gia tăng thêm 
sức mạnh. Thật ra khi đó các nguyên tử nặng trược trong 
thể vía của họ đang tan rã nên họ thấy trẻ trung hơn, thoải 
mái hơn, bình an hơn và không còn sợ sệt lo lắng nữa. Chính 
sự không sợ hãi lo lắng này giúp họ tiến dân vào nguồn ánh 
sáng, hoà được với các tư tưỡng thanh cao tốt lành và đem 
nguồn tư tưởng an lành đó gieo rắc cho những người thân 


đang than khóc, đau buồn để an ủi họ. 

Tuy nhiên , người chết như vậy ít khi nào lưu lại cõi trần lâu, 
vì một khi nhãn quan của họ đã mở rộng ,đã thấy một một 
thế giới khác tốt đẹp hơn, huy hoàng hơn, an lành thoải mái 
hơn thì đâu còn ai muốn trở về cái thế giới đây phiền muộn, 
lo lắng ngày trước làm gì. Tùy theo sự tiến hóa và khả năng 
phát triển mà họ được dẩn dắt, học hỏi chân lý một cách rõ 
ràng. Họ sẽ không còn ngờ vực điều gì nữa, những giác quan 
mới của họ được thức động và một giai đoạn sống mới sẽ 
bắt đầu.Một người bình thường, đời sống không có gì đặc 
biệt, không làm gì điều gì quá xấu hay điều thiện đáng kể 
thì từ khi từ trần sẽ không được như thế. Mặc dù cũng nhìn 
thấy ánh sáng huy hoàng của Thượng Đế nhưng đa số lại do 
dự, rụt rè, không ý thức rằng họ có thể hòa nhập vào đó để 
tiến lên cõi trên mà cứ quanh quẩn ở trong các cảnh giới 
quen thuộc với họ. Một người khi còn sống không biết chăm 
lo phát triển về tinh thần mà chỉ lo những chuyện vẩn vơ 
tầm thường, sống không có mục đích rĩ rệt, thì sẽ thấy thời 
gian bên này trôi qua rất chậm, ngày giờ g dài đăng đẳng, 
bởi vì những chuyện giải trí bằng vật chất xa hoa kia không 
thể thực hiện được nữa. Họ sẽ tìm cách quanh quẩn bên 
những môi trường quen thuộc nhưng rất đau khổ vì không 
thể tiếp xúc với người thân hay thỏa mãn các dục vọng được 
nữa. Họ sống vất vưởng trong một bầu không khí ảm đạm, 
buồn chán không 

thể siêu thoát được và luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết hay 
tâm trạng lúc chết. Nếu được một người nào đó giúp đở 
hướng dẩn thì họ có thể từ bỏ sự lưlu luyến này để tiến lên 


cõi trên, nếu không họ có thể sống một cách bất động trong 
hoàn cảnh này rất lâu. 

- Như vậy người ta sống tại đây lâu mau như thế nào? 

- Thời gian lưu tại đây tùy theo các nguyên tử vật chất tích 
tụ trong thể vía của họ? Nếu các nguyên tử vật chất tiêu 
biểu bằng sự ham muốn, đam mê, cảm xúc và tập quán của 
xác thân thu hút những nguyên tử của vật chất tương ứng. 
tâm thức của con người chẳng qua thì là những rung động 
của khít khao, rất khó tan rã, do dàó họ sẽ phải trãi qua thời 
gian rất lâu tại những cảnh giới ô trược, xấu xa. Trái lại, một 
người đã chủ trị được dục vọng, ít ham muốn thì thể vía 
trong sạch, thanh nhẹ, không cần phải tinh luyện gì nữa, 
phần nặng trược sẽ mau tan rã và họ có thể tiến bước lên 
những cõi giới cao hơn. 

cậu Jules đặt tay lên vai tôi một cách thân ái: 

- Cháu Steve, cậu đã chỉ cho cháu thấy một vài khía cạnh 
của đời sống bên kia của tử. Một số người tuưởng rằng chết 
là hết, là sự vĩnh viễn chia lìa và bây giờ cháu thấy rõ đó là 
một sự sai lầm rất lớn. Chúng ta là con của Thượng Đế, được 
tạo ra từ Ngài nên dĩ nhiên là không bao giờ chúng ta có thể 
chết được. Kiếp sống của chúng ta trên thế gian này thật ra 
chỉ là một phần nhỏ của một đời sống lớn lao, cao cả hơn. 
Xuyên qua những kiếp sống, chúng ta học hỏi và tiến hóa để 
trở về với nguồn gốc, với Thượng Đế. Mục đích của đời người 
là hướng thượng và mỗi kiếp sống phải là một bước tiến trở 
về nguồn. Nếu con người có thể hiểu được các định luật bất 
biến của vũ trụ hay luật trời thì họ sẽ biết rằng chẳng có 
một hung thần hay ác quỷ nào tạo ra các nỗi khổ đau cả mà 


chính là con người thiếu hiểu biết đã vi phạm các định luật 
này. Hiểu được luật trời, biết tuân theo luật trời, biết thương 
yêu, giúp đỡ lẫn nhau thì con người có thể tránh được bao 
nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền não. 

Trong lúc ông nói, vấng hào quang bao phủ quanh ông phát 
ra những tia sáng chói lọi, lấp lóe như kim cương. Cậu Jules 
mìm cười : 

- Sắp đến lúc cháu trở về cõi trần và Marjorie cũng muốn nói 
với cháu vài lời từ biệt nên cậu chỉ vắn tắt thôi. Cháu nên 
nhớ 

những điều cháu được chứng kiến và học hỏi nơi đây không 
phải là một giấc mộng hão huyền mà là sự thật. Điều cháu 
học hỏi không phải là một đặc ân nào đâu nhưng chính nhờ 
đức hạnh của cháu. Cháu và cậu đã làm việc với nhau từ 
lâu, từ nhiều kiếp sống trong quá khứ, hiện nay cháu không 
nhớ được bao nhiêu nhưng sẽ có lúc cháu biết được những 
điều cháu đã làm cũng như những hạnh nguyên của cháu. Ý 
thức được điều này, nhiệm vụ của cháu sẽ còn quan trọng 
hơn trước rất nhiều. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây, trong 
trong một thời gian không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau 
và sẽ làm việc chung với nhau. 

Cậu Jules vừa dứt lời thì tôi đã thấy Marjorie từ xa đi đến. Cô 
lướt đi nhẹ nhàng như một người khiêu vũ. Quanh cô có một 
bầu ánh sáng chói lọi khiến tôi không khỏi ngây ngất. 
Marjorie liến thoắng: 

- Này anh Steve, anh hiểu điều cậu Jules nói rồi chứ? 

- Đại khái anh cũng hiểu được đôi ba điều nhưng cậu Jules 
nói là anh sắp phải trở về...Như vậy làm sao anh có thể gặp 


lại cậu Jules hay em đây? 

- Anh đừng lo. Em sẽ đến gặp anh mỗi khi anh ngủ. Nếu cần 
anh cứ tập trung tư tưởng trước khi anh ngủ để nghĩ đến em 
thì em sẽ đến gặp anh ngay. Thôi, đã đến lúc anh phải trở về 
rồi... 

Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi một cách lạ lùng, ngực tôi đau 
nhói và hơi thở trở nên khó khăn khiến tôi đứa tay ôm lấy 
ngực. Tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng Marjorie: 

- Tạm biệt anh Steve, chúng ta sẽ gặp lại nhau... 

Khi tỉ,h dậy, tôi biết mình đã hôn mê gần một ngày. Cô y tá 
trực kể rằng tưởng tôi đã chết, người ta đã đem tôi xuống 
nhà xác 

để tẩm lieejm nhưng may thay tôi tỉnh dậy kêu la om sòm. 
Bác sĩ khám nghiệm, xác nhận tôi còn sống và cho chuyển 
lên phòng hồi sinh. Cô y tá kể lại rằng tại sao tôi không có 
hào quang. Tưởng tôi còn mê sảng nên cô nhẹ nhàng hỏi tôi 
muốn nói hào quang nào. Tôi trả lời rằng tại sao cô ta không 
toát ra hào quang giống như Marijorie. Nghĩ rằng tôi muốn 
tìm một người 

tên Marjorie nên cô trả lời rằng cô là Louise Clayton, và ở 
đây không có ai tên là Marjorie hết, phải chăng tôi muốn tìm 
một người tên là Marjorie. Tuy nhiên tôi lại nói rằng Marjorie 
đã chết từ lâu rồi nhưng tôi đã gặp lại cô ta, quanh người cô 
ta toát ra hào quang và lúc nào lướt đi như khiêu vũ vậy. Cô 
y tá cho rằng tôi đã nói mê nhưng tôi nhấn mạnh tôi không 
mê sảng chút nào cả. Tôi gặp cậu Jules và Marjorie mặc dù 
cả hai đã chếy từ lâu. Tôi còn thấy hạ Sĩ Andrew Shaw bị 
trúng đạn ở trán trên chiến trường Âu Châu, gặp Thượng sĩ 


Lawrence Sorgen và Trung Úy Robert Stevenson, cả hai đều 
tử trận hôm đó. Thấy vậy người y sĩ trực ra lệnh cho cô y tá 
chích cho tôi một liều thuốc ngủ. 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 5 


Hai hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì Louise Clayton 
bước vào: 

- Hôm trước trong lúc mê sảng ông nói rằng, ông thấy 
Andrex Shaw, Lawrence Sorgen và Robert Stevenson bị 
trúng đạn và tử trận ở Châu Âu... 

- Đúng thế. 

Louise Clayton im lặng nhìn tôi và đưa một bản báo cáo mới 
nhất của bộ Quốc Phòng thông báo tên những quân nhân tử 
trận và dĩ nhiên có cả ba ngưồi này. Việc một người bị hôm 
mê bất tỉnh tại North Carolina biết được những sự kiện xảy 
ra trên chiến trường Châu Âu quả là một việc kỳ lạ. Tôi bèn 
kể lại những diễn tiến một cách chỉ tiết từ khi tôi bị ngất đi 
cho Louise nghe. Mặc dù cô y tá này không lấy gì làm tin 
tưởng cho lắm nhưng cvô cũng không thể giải thích vì sao 
tôi lại biết tên ba người quân nhân đã từ trần kia. Thật ra lúc 
đó trong thâm tâm tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn, 
phải chăng tôi đã tưởng tượng hay mê ngủ? Không hiểu vì 
sao tự nhiên tôi lại nảy ra một ý nghĩ lạ lùng: 

- Này cô Clayton, xin cô hãy đợi đến sáng ngày mai rồi tôi sẽ 
nói chuyện với cô rõ hơn về việc này. Tôi biết cô không tin và 
tôi cũng không chắc là tôi đã nói đúng nhưng tôi nghĩ nếu 
tôi không tưởng tượng ra việc này thoì ngày mai chúng ta có 


thể nhìn nó dưới một khía cạnh khác. 

Ngày hôm sau tôi rủ Louise ra ngồi ở chiếc ghế bên ngoài 
sân bệnh viện. Tôi nói: 

- Này cô Louise, hôm đó khi vừa tỉnh dậy tôi có nói với cô về 
hào quang chỉ đó. Dĩ nhiên cô nghĩ rằng tôi đã nói mê sảng 
nhưng khi lên phòng bà y tá trưởng để phúc trình về bệnh 
tình của tôi, cô kể lại chuyện này cho bà đó nghe . Lúc đó vì 
đang xem một hồ sơ bệnh lý nên bà y tá trưởng không hề 
ngước mắt lên nhìn cô mà chỉ nói : " Chắc ông đó còn mê 
sảng chứ làm gì có ai có hào quang". Sau đó cô rời phòng 
trở về , trên hành lang cô gặp một quân nhân ngã trẹo chân 
ở sân tập nên cô phụ giúp việc băng bó cho anh ta. Liệu tôi 
nói có đúng không? 

-Ông Buckley, tại sao ông biết được chuyện đó? khi ấy tôi đã 
chích cho ông một liều thuốc ngủ và ông đã ngủ li bì kia mà. 
- Đúng thế, tôi không biết gì về chuyện đó cả, nhưng hôm 
qua khi chúng ta đang nói chuyện với nhau thì cô tỏ ra 
không tin . Phần tôi cũng thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về 
chuyện này và không biết rằng tôi đã mê hay tỉnh đây. Tôi 
nhớ lại lời dặn của Marjorie nên đêm qua trước khi đi ngủ tôi 
đã tập trung khi nghĩ đến cô này. Tôi nghĩ rằng điều tôi đã 
kinh nghiệm thật mơ hồ, không có bằng chứng và chắc nói 
ra cũng không có ai tin, không chừng người ta còn cho tôi là 
loạn trí. Tuy nhiên sáng nay thì tôi chắc rằng tôi không mê 
nữa, tôi đã gặp lại Marjorie trong giấc ngủ và cô ta đã dặn 
tôi kể lại điều này cho cô nghe. 

Louise Clayton im lặng một lúc rồi nói: 

- Marjorie còn nói gì nữa? 


- Marjorie nói rằng được cô chăm sóc là một việc rất quý. 
Đây không phải là một việc ngẩu nhiên đâu mà có sự thu 
xếp để cô săn sóc tôi. Cô là một người có lòng từ ái, làm việc 
thoải mái, chân thành và có những rung động thanh cao, rất 
tốt cho việc phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân. Từ nhỏ 
cô thích âm nhạc và muốn trở nên một nhạc sĩ dương cầm, 
nhưng lúc chiến tranh xảy ra cô tình nguyện trở nên một y 
tá để góp phần vào việc chăm sóc, an ủi các thương bệnh 
binh....Marjorie nói rằng cô sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cô tin 
rằng điều tôi kể không phải là do tưởng tượng. 

Louise Clayton giựt mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: 

- Theo như ông nói thì Marjorie có một nhiệm vụ ở cõi bên 
kia? 

- Đúng thế, Marjorie được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ những 
người vừa từ trần còn đang hoang mang, hốt hoảng. Cô ấy 
giúp họ bình tỉnh, thoải mái để chấp nhận sự thật là họ đã 
bước qua thế giới khác, rồi khuyên họ hãy xả bỏ những ràng 
buộc với cõi này để siêu thoát. 

- Thế còn nhiệm vụ của ông? 

- Cậu Jules nói rằng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người 
sống vì những người đã chết không giúp được người sống, 
chỉ những người sống mới có thể khuyên bảo được người 
sống mà thôi. 

- Như vậy ông sẽ làm gì? 

- Tôi sẽ giúp những người sống hiểu biết về thế giới bên kia, 
biết rằng chết không phải là hết như mọi người thường nghĩ. 
Kiếp sống của chúng ta thật ra chỉ là một giai đoạn ngắn 
ngủi của một tiến trình rất dài. Mục đích của cuộc đời không 


phải là tranh giành, chém giết để đoạt lấy một địa vị, tài sản 
nhưng để học hỏi về thương yêu . Chúng ta được tạo ra 
trong tình thương của Đấng sáng tạo và bản chất thật sự 
của chúng ta là thương yêu nhưng vì không ý thức được điều 
này nên càng ngày chúng ta càng hành động trái với mục 
đích được tạo ra từ ban đầu. Cũng vì thế cuộc đời thường có 
những biến động để nhắc nhở chúng ta rằng cái mà chúng 
ta tưởng là những giá trị lớn lao thật ra chỉ là những bọt 
nước hời hợt, chóng thành chóng hoại. Sự chết là giai đoạn 
cần thiết trong tiến trình của sự sống để con người duyệt xét 
lại những việc làm của mình, rút kinh nghiệm để học hỏi, rồi 
chuẩn bị cho sự tái sanh. Sở dĩ chúng ta không thấy được cõi 
chết vì giác quan thể xác của chúng ta rất giới hạn, nếu biết 
nâng cao tâm thức, khai mở được những giác quan của thể 
vía, vì chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế bên kia cửa 
tử này. 

Thật ra các giác quan thể vía vẫn hoạt động âm thầm nhưng 
vì chúng ta đã quen sử dụng các giác quan của thể xác nên 
chúng ta ít chú ý đến các giác quan kia. Tuy nhiên khi giác 
quan của thể xác tạm thời yên nghỉ, như lúc chúng ta ngủ 
chẳng hạn, thì các giác quan cuả thể vía sẽ hoạt động mạnh 
mã hơn. Nó có thể đi khắp đó đây, giao thiệp, tiếp xúc và 
học hỏi trong thế giới riêng của nó. Dĩ nhiên khi thức dậy 
người ta không nhớ gì hết và cây cầu tâm thức nối giữa thể 
vía và thể xác chưa được khai mở nên ta chỉ có các ấn tượng 
mè hồ, không rõ rệt. Nhờ cậu Jules nhắc nhở, tôi được biết 
trong tiền kiếp tôi đã từng tập luyện và khai mở được cây 
cầu tâm thức này, nhưng vì tôi đã không ý thức gì đến nó 


cho đến khi quả mìn nổ, gây chấn động đến những trung 
tâm huyền bí trong cơ thể tôi và thức động khả năng này. 
Qua sự chỉ bảo và hướng dẩn của cậu Jules, tôi có thể tiếp 
xúc với cõi giới vô hình trong giấc ngủ và khi tỉnh dậy vẫn 
nhớ được mọi sự một cách rõ rệt vì cây câu tâm thức đã 
được khai mở. 

- Nhưng làm sao người ta có thể tin được điều này khi họ 
không thể nhìn thấy hay tiếp xúc được với cõi giới bên kia? 

- Sở dĩ mọi người không thấy được ở giới này vì họ chỉ quen 
sử dụng các giác quan thông thường của thể xác, vốn cấu 
tạo 

bằng nguyên tử của cõi vật chất, không đồng chất với cõi 
giới bên kia. Tuy nhiên chúng ta không nhìn được, sờ được, 
nghe được, ngửi được hay nếm được thì không hiện hữu. 
Biết bao nhiêu thứ vẫn hiện hữu mà các giác quan này đâu 
có thấy đâu. Chúng ta đâu có nhìn thấy không kgí mà không 
khí vẫn hiện hữu. Khoa học đã chứng minh có những sinh 
vật rất nhỏ bé như vi trùng nhưng nếu không có kính hiển vi 
thì đâu ai nhìn thấy chúng. Tóm lại, nếu nhập nhận rằng sự 
hiểu biết dựa trên ngũ quan của chúng ta còn thiếu xót thì 
con người sẽ khiêm tốn hơn và có thể học hỏi được nhiều 
điều mới lạ 

- Anh đã học hỏi được những gì? 

- Sự học hỏi của tôi còn nhiều thiếu xót nhưng đại khái thoạt 
đầu tôi thấy cõi giới bên kia nhưng không có gì khác biệt so 
với cõi mà chúng ta đang sống. Theo lời Jules thì đây cũng là 
cảnh giới đối phần (mirror image ) của cõi trần, do đó người 
chết vẩn có thể thấy rõ tất cả mọi sự xảy ra chung quanh họ 


như nhà cửa, đường xá, bạn bè, thân quyến. Tuy nhiên tất 
cả những thứ này đếu là ảo ảnh, vì cái mà họ thấy chỉ là 
hình ảnh chứ không phải là thực, do đó tuy có thể cảm thấy 
mọi sự vật nhưng vẫn không thể liên lạc hay tiếp xúc được 
với những người thân. Dĩ nhiên họ vô cùng khổ sở hay đau 
đớn trong một thời gian, tùy theo tình cảm nhiều hay ít, 
nhưng dần dần họ sẽ dứt bỏ được các ràng buộc này để biết 
rõ hơn về sự liên hệ giữa họ và những người thân đó. Một khi 
đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của những liên hệ này thì 
họ sẽ ý thức rõ rệt hơn các định luật bất biến của vũ trụ, từ 
đó sự học hỏi bắt đầu... 

- Nhưng ....nhưng còn địa ngục? Như vậy những kẻ hung ác 
không phải xuống địa ngục hay sao? 

- Các thuyết về sự hiện hữu của một nơi gọi là địa ngục đã 
gây nhiều tai hại vì khi nói đến địa ngục, người ta thường 
nghĩ rằng đó là một thế giới ở giữa lòng trái đất với một 
nhóm các quỷ sứ hết sức dữ dẫn, chuyên trừng trị những kẻ 
phạm tội. Thật ra 

chẳng có ai trừng phạt ai hết vì địa ngục hay thiên đàng chỉ 
là một trạng thái của tâm phúc. Nếu biết sống một cách 
thoải mái, yêu thương thì thế giới này vốn là thiên đàng rồi, 
còn ngược lại nếu cõi sống với những khổ đau, oán hận thì 
nơi đây có khác chi là địa ngục! 

Từ đó Louise Clayton thường hay đến gặp tôi để nghe về 
những kinh nghiệm học hỏi của tôi ở cõi bên kia. Tình thân 
ái giữa chúng tôi bắt đầu nẩy nở. Tuy không nói ra nhưng 
chúng tôi đều hiểu được tình cảm của nhau cho đến khi thời 
gian điều trị chấm dứt, tôi trở lại quân trường và được đưa ra 


mặt trận Âu Châu. Vào lúc đó trận chiến đã tàn, quân đội 
Đồng Minh đã giải phóng được nhiều nước Âu Châu và đang 
trên đường tiến về Bá Linh. Đơn vị của tôi trú đóng tại nước 
Pháp, giữ nhiệm vụ tiếp tế cho đơn vị khác. Tuy công việc 
hàng ngày rất bận rộn nhưng tôi vẫn áp dụng phương pháp 
của cậu Jules đi an ủi những người vừa từ trần. Hôm đó 
chúng tôi đi ngang qua một quán rượu, cậu Jules, chỉ một 
đám người đang chen chúc quanh đó: 

- Cháu thấy không, đó là vong linh những kẻ nghiện ngập 
rượu. Khi còn sống họ nghiện rượu nên khi chết dục vọng đó 
vẩn tiếp tục chi phối khiến họ vô cùng đau khổ. Khi còn thể 
xác, uống rượu nhiều quá cơ thể không chịu nổi sẽ lăn ra 
ngủ, dục vọng tạm thời ngưng hoạt động. khi chết, dục vọng 
được tự do biểu lộ, không còn thể xác kềm chế nữa, nó nung 
nấu tâm cang 

kẻ nghiện khiến lúc nào y cũng thèm khát đến phát điên, 
phát cuồng. Do đó những vong linh này thường lân la quanh 
các trà đình, tửu quán để thưởng thức mùi rựơu, nhưng vì 
không còn thể xác để thỏa mãn sự ham muốn đó nên dục 
vọng càng ngày càng gia tăng dữ dội khiến vong linh hết 
sức khổ sở. 

Tôi thấy một số binh sĩ đang uống rượu trong quán, có người 
uống nhiều quá, nôn mửa đầy xuống đất. Các vong linh 
nghiện rượu xô đẩy nhay chạy đến cúi sát xuống mặt đất để 
được hít những chất rượu thối tha này. Họ say mê hít hơi 
rượu một cách đắm đuối mà trên thế gian chưa thấy ai 
thưởng thức mùi vị rượu như thế. Thực ra họ không thể ngửi 
thấy mùi vị ,vì đâu còn các giác quan thể xác nữa, nhưng cái 


ý nghĩ được thưởng thức rượu quá mạnh, đã xúi khiến họ 
hành động như thế. Chỉ nhìn hành động điên cuồngđó mà 
tôi đã thấy rợn cả người. Cậu Jules chỉ cho tôi thấy một số 
vong linh khác đang cố gắng nhập vào xác những người say 
rượu để thưởng một vài dư vị của khoái xác thân. Những 
người say rượu hay dùng ma túy thường dễ bị các vong linh 
nhập vào. Sự nhập xác này tuy chỉ có tánh cách tạm thời 
trong chốc lát nhưng nó cũng gây nhiều hậu quả tai hại cho 
người bị nhập. Càng bị nhập xác, những người này càng dễ 
bị mất tự chủ, và càng mất tự chủ họ càng dể bị xui khiến 
làm điều xằng bậy. Theo sự hiểu biết của tôi, khi sự sống 
thình lình chấm dứt như trường hợp chết bất đắc kỳ tử thì 
người chết khó có thể siêu thoát được vì dục vọng và sinh 
lực cỏn quá mạnh mẽ. Một cái chết bất ngờ luôn luôn tạo ra 
những chấn động, tán loạn tâm thần khiến cho người chết 
hết sức hoang mang và đau khổ. Đôi khi họ trở nên thù hẳn, 
oán hận và chính tâm trạbg lúc chết này sẽ khiến nên họ trở 
nên một động lực hết sức nguy hiểm, có thể xúi giục người 
sống làm những việc hết sức ghê gớm như giết người, hành 
hạ, hiếp đáp người khác..v..v... Đa số những vụ sát nhân 
thường xảy ra khi hung thủ mất tự chủ vì rượu, ma túy hoặc 
vì quá giận dữ. Những kẻ nghiện rượu, ma túy, tính khí nóng 
giận bất thường dễ trở nên nạn nhân của những động lực 
bất hảo này. 

Đôi khi các vong linh cũng tìm cách xâm chiếm thể xác của 
những kẻ yếu bóng vía, những người nhạy cảm, hay những 
trẻ em yếu ớt nhưng trường hợp này chỉ có tánh cách nhất 
thời vì bản ngã con người thường rất mạnh, không dễ gì có 


thể đuổi nó đi 

để cướp lấy thể xác được. Thường thì các vong linh lúc quá 
thèm muốn, bị dục vọng nung nấu, tìm cách chiếm cứ xác 
thân của một con thú nào đó vì bản năng con thú thường 
yếu hơn sự đòi hỏi điên cuồng của một vong linh. Các lòai 
thú kém tiến hóa như heo, cừu, dê, trâu, bò dể trở thành 
nạn nhân hơn là các lòai thú khôn ngoan hơn như chó, mèo, 
khỉ, ngựa vốn có ý chí kháng ciẹ mạnh mẻ. Sự xâm nhập xác 
thú này có thể trọn vẹn hoặc có khi chỉ trong giây lát, nhưng 
nhờ cơ thể con thú làm trung gian mà vong linh gần gũi 
được với cõi trần, cảm nhận được mọi sự qua giác quan của 
con thú và thỏa mãn được một ít dục vọng như ăn uống, đòi 
hỏi xác thịt thì vong linh cũng cảm thấy đau đớn , khổ sở vì 
khi con thú bị mổ thịt thì vong linh sẽ hoảng hốt, đau đớn, 
tuyệt vọng và trạng thái này sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến đời 
sống sau này của vong linh. Ngoài ra thì nhập xác thú sẽ 
tiêm nhiễm vào thể vía của vong linh, nên sau này dù có 
đầu thai lại thành người, nó cũng có khuôn mặt, hình dạng 
của con thú đó, hoặc tính tình hung bạo, tàn ác hay ngu sỉ 
đần độn như một con thú kia. Trong trường hợp tuyệt đối 
hơn, vong linh liên kết chặt chẻ với cái vía của con thú đó đã 
nhập, hể con thú đi đâu thì vong linh đi theo đó, giống như 
một tù nhân của xác thú. Điều này có thể giải thích được 
trường hợp của những kẻ hung dữ, nhiều dục vọng sẽ đầu 
thai trở lại thành vật. 

Vì tâm trạng khi chết có thể ảnh hưởng rất mạnh đến đời 
sống về sau, nên cậu Jules và Marjorie phải làm việc rất 
nhiều để giúp đở, cảnh tỉnh và an ủi các vong linh. Phần tôi 


được giao trọng trách giúp đở thân nhân của người chết 
hoàn tất một tâm nguyện nào đó mà họ chưa làm xong, nhờ 
thế họ có thể cởi bỏ các ràng buộc với cõi trần để siêu thóat. 
Dĩ nhiên sự hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong lúc ngủ nên 
việc làm này không hiệu quả nhiều so với công việc của cậu 
Jules và Marjorie, nhưng tôi rất thích công việc này. Khi 
muốn đi đâu hay gặp ai, tôi chỉ cần tập trung tư tưởng trước 
khi ngủ thì sẽ đến gặp người đó ngay, nhưng tôi không dám 
sử dụng năng khiếu này để gặp Clayton vì như thế là lạm 
dụng quyền năng tâm linh. Cậu Jules đã dặn tôi rất kỷ rằng 
một người hiểu biết các định luật thiên nhiên không bao giờ 
làm một việc gì đó có tánh cách ích kỷ hay riêng tư cho cá 
nhân mình. Vì biết thế, chúng tôi chỉ tiếp xúc với nhau qua 
thư từ hoặc thỉnh thoảng bằng điện thoại. Sau mấy tháng 
liên lạc, cảm tình của tôi dành cho Louise ngày càng sâu 
đậm hơn nên một hôm tôi đã ngỏ lời cầu hôn và cô nhận lời. 
Chúng tôi dự định sau khi giải ngũ sẽ làm đám cưới. 

Thời gian từng tự trôi qua, cuộc chiến chấm dứt, quân đội 
Đồng Minh giải phóng được toàn cõi Châu Âu nhưng chúng 
tôi vẫn chưa được giải ngũ vì còn những khó khăn, rất cần 
sự hiện diện của một lực lượng quân đội tại đây. Tuy công 
việc bận rộn nhưng tôi vẫn liên lạc với cậu Jules để học hỏi 
thêm. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được giao phó một 
nhiệm vụ cao đẹp và được dìu dắt để học hỏi thêm những 
kiến thức mới mẻ. Chính nhờ những kiến thức mới mẻ này 
mà đời sống của tôi được nâng lên một bình diện rộng lớn 
hơn, cao cả, tốt đẹp và từ đó tôi thấy rõ sự tiến hóa trong 
chương trình vĩ đại mà Thượng Đế đã sắp đặt. 


Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng và có ý thức người ta sẽ 
thấy tất cả mọi sinh vật đều có một mối tương quan đặc 
biệt, điều này có thể coi như một thứ tình huynh đệ đại đồng 
vì vạn vật đều có cùng một nguồn gốc mà ra. Đây không 
phải là một thứ lý thuyết suông mà là một nguyên lý hiện 
diện khắp nơi trong vũ trụ. Nên hiểu rằng vũ trụ là một toàn 
thể mà trong đó tất cả mọi thành phần đều liên quan mật 
thiết đến nổi khi một phần tử trong đó biến đổi thì toàn thể 
vũ trụ cũng biến đổi theo. Giống như một cái kính vạn hoa ( 
Kaleisdoscope) thay đổi khi một phần tử thay đổi thì vũ trụ 
cũng thế, nó luôn luôn thay đổi để giữ một trạng thái quân 
bình tuyệt đối. Dĩ nhiên trong một thế giới như thế, sự cô lập 
hay chia rẽ không thể hiện hữu vì không một cá nhân nào 
hay một thực thể nào có thể tránh thoát được sự hợp nhất 
của tòan thể. Sự hợp nhất này vượt lên mọi sự khác biệt vì 
nó được xây dựng trên căn bản hòa hợp để giữ sự quân bình 
mà trong đó mọi loài đều tiến hóa dựa theo các định luật bất 
biến. Trong vạn vật, có một thực tại duy nhất chuyển sinh 
lực giúp tất cả mọi loài tăng trưởng, nẩy nở, phát triển và 
sinh sản, đó là sự sống duy nhất sinh hóa muôn loài . Xuyên 
qua tiến trình sống này, cái duy nhất có phân tán thành vô 
số tinh chất và hình thể khác nhau, và do sự liên quan vô số 
này, các phần tử kết hợp lại với nhau để tạo thành vô số 
tinh chất và hình thể khác nhau, và do sự liên quan vô số 
này, các phần tử kết hợp lại với nhau để tạo thành vô số các 
đơn vị điều hòa và quân bình. Các nguyên tử ( căn bản vật 
chất) được cấu tạo theo nguyên lý đó và rồi phân tử, các tế 
bào, các cơ quan, và các cơ thể cũng được tổ chức tương tự. 


Khắp vũ trụ, mọi thành phần đều có khuynh hướng kết hợp 
để tạo thành các phần tử tốt đẹp quân bình và yếu tố chính 
để bảo tồn sự quân bình này là tình thương. Luật vũ trụ 
không chấp nhận sự chống đối hay đi ngược lại các mãnh 
lực kết hợp đó vì nó làm mất đi sự quân bình , gây ra các 
xáo trộn. Để tạo lập lại sự quân bình đó, một phản lực phải 
được tạo ra để tái lập, đó là căn bản của luật nhân quả. Sự 
chống đối giữa ngừơi và người hay giữa người và các sinh 
vật khác đều là sự đi ngược luật vũ trụ và dĩ nhiên phải chịu 
hậu quả tùy theo nguyên nhân đã gây ra nó.Tại sao con 
người chống đối, thù hằn nhau? Phải chăng vì có sự khác 
biệt giữa màu da, chính kiến, tư tưởng hay tín ngưỡng ? 
Nhưng nếu dự sống là duy nhất thì tại sao con người lại khác 
nhau, kẻ thông minh, người ngu dại, người hiền lành kẻ 
hung dữ, hay có những người sinh ra mang màu da khác 
nhau? Nếu ta có thể hiểu rằng bản chất thực sự của con 
người vốn không khác nhau nhưng vì khoác lấy một cái vỏ 
vật chất để kinh nghiệm thế giới hiện tượng nên sự khác 
biệt mới có. Chính sự khác biệt này tạo ra môi trường để sự 
học hỏi có thể xảy ra , thúc đẩy sự tiến hóa và nhờ thế vũ 
trụ mới mang sắc thái " động " thay vì "tỉnh ". Vì tất cả đều 
phát xuất từ một nguồn sống duy nhấtvà cáinguồn sống này 
luôn luôn hiện diện khắp nơi, khắp các cõi giới dù hình thể 
đời sống mỗi loài có khác nhau, tất cả vẩn đều liên quang 
chặc chẻ với nhau trong một tiến trình đời sống. Trong tiến 
trình đời sống này, các sinh vật phải luân hồi trong nhiều 
kiếp, khi sinh ra ở nơi này, lúc ở nơi khác, có khi mang thể 
xác phái nam, khi lại mang thân phái nữ, lúc có màu da này 


khi mang màu da khá nhưng tất cả sự khác biệt đó điều là 
những môi trường để học hỏi và kinh nghiệm sự yêu thương. 
Nói cách khác, toàn thể nhân loại kẻ trước người sau, đang 
dần bước trong một cuộc hành trình rất dài. Vì sự hiểu biết 
và học hỏi khác nhau nên họ có những tin tưởng, thành kiến 
và suy luận khác nhau, nhưng đây chỉ là yếu tố phụ và ở 
bên trong họ đều là một. Đó là sự sống duy nhất đang tiến 
dần đến tình trạng thái toàn diện, một trạng thái yêu thương 
bao la vô bờ bến. Cho nên khi đạt đến tạng thái này cuộc 
hành trình của thực thể cá nhân sex chấm dứt vì khi đó họ 
đã hòa hợp vào cái nguồn sáng bao la, thiêng liêng bất tận. 
Đó chính là sự trở về nhà mà các kinh sách tôn giáo thường 
diển tả. 

Một hôm, tôi có việc phải đi công tác xa hơn một tuần lễ, khi 
trở về căn cứ tôi nhận được một bức thư ngắn của Louise 
Clayton có nội dung như sau: 

-"Anh Steve, em đã tìm được việc làm ở một nơi xa , xin anh 
đừng viết thư cho em về North Carolina nữa. Em đã suy nghĩ 
nhiều về cuộc hôn nhân của chúng ta và thấy rằng chúng ta 
quyết định một cách hấp tấp. Chúng ta chẳng có thì giờ tìm 
kiểu nhau nhiều, vậy em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây 
thì hơn. Kính chúc anh mọi sự may mắn" 

Đọc xong bức thư ngắn này tôi thấy thế giới dường như sụp 
đổ mộng đẹp xây dựng bấy lâu bỗng chốc chốc tiêu tan. Tại 
sao Louise lại thay đổi ý kiến đột ngột như vậy? Phải chăng 
cô đã gặp một người nào học thức hơn hay có tương lai hơn? 
Louise không thể như thế được, cô là người mẫu mực, dịu 
dàng và có lý tưởng nên không thể quên lời hức một cách dễ 


dàng như vậy được. Phài chăng có chuyện gì bất thường xảy 
ra? Phong thư không đề địa chỉ hồi âm nên tôi không thể 
nào liên lạc với Louise. 

Suốt ngày hôm đó tôi như người mất trí. Tôi đã điện thoại về 
North Carolina nhưng người ta cho biết Louise Clayton đã 
dọn đi và không để lại đi-a chỉ. Đêm hôm đó tôi cố gắng lắm 
mới không nghĩ đến Louise. Tôi biết mình có thể tiếp xúc với 
Louise nhưngt tôi cũng biết làm như thế là lạm dụng quyền 
năng tâm linh. Một người phụng sự không được phép dùng 
quyền năng của mình vào những công việc riêng, nghĩa là 
vào những mục đích ích kỷ. Sau cùng tôi nghĩ đến Marijorie 
và quyết định tìm cô này. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau 
nên chỉ cần tập trung tư btưởng một lúc là tôi thấy Marjorie 
xuất hiện trong một vùng ánh sáng chói lọi. Cô vui vẻ nói: 

- Này anh Steve, thật là sung sướng biết bao vì em có nhiều 
chuyện kể cho anh nghe. Anh phải mừng cho em vì em vừa 
được giao phó nhiệm vụ mới, việc này khó khăn hơn. Từ nay 
em nhận lãnh trách nhiệm an ủi những trẻ em vừa từ trần. 
Ôi chúng dể thương làm sao! Lúc đầu chúng bơ vơ lạc lõng 
và rất sợ hãi, nhưng được em hết sức dỗ dành, chúng hết sợ 
còn gọi em bằng mẹ nữa... 

- Marjorie liến thoắng nói như không thèm chú ý đến tâm 
trạng ngổn ngang lo âu, thất vọng của tôi. Cô tiếp tục: 

- Anh phải đến gặp mấy đứa bé này, chúng dể thương lắm. 
Nhìn chung cứ nhìn thấy bông hoa hé nở dưới nắng mai 
vậy...Ô hay! Anh lo lắng gì mà có vẻ khó chịu vậy? 

Tôi đau khổ hỏi: 

- Dạo này em có gặp Louise Clayton không?? 


- Không. Em chỉ gặp cô ấy khi săn sóc anh ở bệnh viện thôi. 
Công việc của em ở bên này rất bận rộn, nên em không trở 
lại cõi trần làm gì. Anh và Louise cùng ở cõi trần, gặp nhau 
dể dàng, sao anh không đến thăm cô ấy? 

Marjorie lặng nhìn tôi một lúc và chợt hiểu. Cô quàng tay 
vào tay tôi: 

- Anh Steve, em hiểu sự đau khổ của anh nhưng đáng lẽ ra 
anh không nên hỏi em như vậy. Chúng ta gặp nhau để làm 
việc chung chứ không phải để nói chuyện có tính cách cá 
nhân. Nếu anh hỏi cậu Jules như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ sao 
về anh? 

- Marjorie nói bằng một giọng nghiêm trang khiến tôi giật 
mình như tỉnh mộng. Phải tôi đã nghĩ về mình nhiều quá. 
Các nỗi lo lắng nhỏ nhặt, ích kỷ đã làm tôi suýt quên đi 
trách nhiệm được giao phó. Thậtlà xấu hổ khi Marjorie hoàn 
toàn quên mình để giúp đở những đứa trẻ vừa từ trần trong 
khi tôi chỉ bận tâm đến việc mất người yêu. Tôi tập trung tư 
tưởng để tự trấn tĩnh rồi nói: 

- Này Marijorie, anh sẽ đến thăm mấy đứa bé mà em săn 
sóc. Anh cũng thích chơi với trẻ con và nếu em cho phép 
anh cũng sẽ hướng dẩn cho chúng... 

Khi tỉnh dậy, tôi ý thức rõ khả năng tự chủ của tôi chưa được 
vững cho lắm. Một việc bất ngờ đã làm cho tôi bối rối như 
vậy thì làm sao tôi có thể kham được những việc lớn lao 
hơn. May thay Marjorie đã nhắc nhở cho tôi biết, từ đó tôi 
chuyên tâm vào việc phụng sự những người vừa từ trần, 
giúp họ hoàn tất các việc chưa xong hoặc an ủi thân nhân 
họ. 


Ba tháng sau tôi được giài ngũ trở về Hoa Kỳ. Tôi có đến 
North Carolina tìm Louise nhưng không gặp, những người 
trong bệnh viện cũng không biết cô dọn cô dọn đi đâu. Vào 
lúc chiến tranh vừa chấm dứt, số người giải ngũ di chuyển 
khắp nơi rất nhiều, việc tìm kiếm một người như Louise rất 
khó nếu không nói là gần như không có hy vọng. Tôi trở về 
New York sống với gia đình và tìm được việc làm trong một 
hãng buôn. Ngoài công việc sinh kế hằng ngày, tôi để hết 
tâm trí vào việc phụng sự những người vừa từ trần trong lúc 
ngủ. Hôm đó tôi gặp một vong linh là Buster, ông này nói: 

- Nhờ ông giúp cho tôi. Cách đây mấy năm tôi có ngoại tình 
và có một đứa con rơi. Chúng tôi quyết định giấu nhẹm 
chuyện này nên gữi nó vào một viện mồ côi ở Montana. Đó 
là viện mổ côi dành cho trẻ em khiếm thị, vì đức bé bị mù 
bẩm sinh. Mẹ đứa bé đã dọn đi xa và lập gia đình nên cũng 
không muốn nhìn nhận nó nữa. Phần tôi sống trong ăn năn, 
hối hận mãi cho đến lúc chết. Trước khi từ trần tôi có viết 
một bức thư và kể lại chuyện này để xin lỗi nhà tôi vì khi còn 
sống, tôi không có cam đảm thú nhận. Điều bất ngờ là 
không những nhà tôi đã tha thứ cho tôi mà còn muốn mang 
đứa bé về nuôi nữa. Tiếc thay vì tôi không để lại chi tiết nên 
nhà tôi không biết đâu mà tìm. Phiền ông liên lạc với nhà tôi 
để mang cháu về giùm, hồ sơ tại cô nhi viện có ghi rõ chỉ 
tiếc và có lưu lại một bức thư riêng của tôi tại đó. 

- Bà Buster quả là một phụ nữ không những giàu sang mà 
còn giàu lòng trắc ẩn. Sau khi nghe tôi trình bày, bà yêu cầu 
tôi cùng đi với bà và vị luật sư riêng đến Montana tìm đức 
nhỏ. Tất cả mọi chi tiết đều xảy ra đúng như lời ông Buster 


kể. Chúng tôi tìm được cháu Cheryl dễ dàng. Vị luật sư xem 
xét giấy tờ và xác nhận Cheryl chính là con ông Buster. Thật 
ra điều này cũng bằng thừa vì cháu trông giống ông Buster 
như đúc. Vừa nhìn thấy Cheryl, bà Buster đã cảm động ôm 
chầm lấy nó, và có lẽ linh tính sao đó, nó cũng quyến luyến 
bà Buster không rời. Thủ tục nhận lãnh đức nhỏ tại cô nhi 
viện diễn ra một cách tốt đẹp và nhanh chóng. Trong khi chờ 
đợi tòa án tiểu bang chấp thuận, đứa nhỏ được phép vbề 
sống chung với bà Buster. Cô bé Cheryl thu tập quần áo 
theo mẹ nuôi nhưng cô chợt kêu lên: 

- Trước khi đi con phải vào từ giã cô giáo dạy nhạc của con 
đã. 

Chúng tôi theo cô bé bước vào lớp học. Một nhóm trẻ đang 
quay quần chung quanh cây dương cầm để tập hát. Tự 
nhiên mắt tôi hoa lên. Cô giáo dạy âm nhạc kia đâu ai xa lạ 
mà chính là Louise Clayton, người mà tôi vẫn cố ý định tìm 
kiếm bấy lâu nay. 

Tại sao Louise Clayton lại làm việc tại đây? Thì ra trong thời 
gian phục vụ tại bệnh viện, cô mắc bệnh ở mắt, thị giác dần 
dần suy kém và theo thời gian sẽ bị mù. Biết thế và không 
muốn cho tôi có một gánh nặng là cưới một cô gái mù, 
Louise viết thư từ hôn rồi dọn đến tận tiểu bang Montana, 
nơi mà Louise tin rằng không bao giờ tôi có thể tìm thấy 
được. Cô xin được việc làm tại viện mồ côi dành cho các trẻ 
em khiếm thị. Biết được lý do này, tôi càng thấy yêu Louise 
hơn, mọi sự phiền muộn tan theo mây khói. 

Tôi lặp lại lời câu hôn một lần nữa và lần này Louise chấp 
nhận một cách hoan hi. 


Câu chuyện chấm dứt khi Steve và Louise kết hôn. Tác giả, 
ông Tucker đã kết luận: 

- Câu chuyện của Steve là một câu chuyện tình hay là một 
câu chuyện về thế giới bên kia cửa tử? Có lẽ cả hai vì người 
ta không 

thể phân chia nó được bởi tình thương bắt nguồn từ Thượng 
Đế và Thượng Đế chính là tình thương. Đối với những ai biết 
sống thuận theo thiên ý thì vũ trụ này chỉ có một điều quan 
trọng mà thôi: Đó là tình thương 

Phục sự người khác là gì, nếu không phải là lòng thương 
yêu, một thứ tình cảm êm dịu, vị tha, cao cả và mầu nhiệm. 
tất cả 

những ai đã bước qua cõi sáng ắt phải nhận biết đó là một 
cõi của tình thương rực rỡ, huy hoàng. Điều đáng tiếc là tâm 
trạng con người khi chết thường quá sợ hãi, đây quyến 
luyến và chỉ muốn bám víu vào các quan niệm sai lầm chứ 
không biết xả đi mọi ham muốn, dục lạc để thực sự kinh 
nghiệm những ân phước tràn đây nơi cõi đó. Chính nơi cõi 
trần đầy xác trộn, bất an của chúng ta quá hiện nay cũng 
tràn đầy những tia sáng của tình thương nhưng tiếc thay 
chúng ta quá bận rộn với những ích kỷ nhỏ nhặt của cuộc 
sống hằng ngày mà quên đi sự mầu nhiệm tuyệt vời của 
cuộc sống. Phải chăng những sữ đau khổ mà người ta mới 
phát triển tình thương hay học yêu thương ? " 

Trong trang cuối, tác giả đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông và 
với vợ chồng Steve Buckley, vì lý do gì mà ông xin phép 
được kể lại những điều ông nghe kể. Ông kết luận: 

- "Rồi một ngày kia, tình thương yêu sẽ tràn ngập vũ trụ khi 


nhân loại ý thức được tình thương của Đấng sáng tạo và biết 
rằng tình thương đó không phải là một điều xa xôi diệu vợi, 
phải nhọc công tốn sức mới có. Thật ra nó vẫn có trong mọi 
người chúng ta, vì chúng ta được tạo ra trong tình thươngvà 
bản chất của chúng ta chính là tình thương". 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 6 


Áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần 

Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên 
kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh ( 
Near death experience) 

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những áp lực vật 
chất đối với những người 

vừa từ trần . 

Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ 
trở thành ma quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to 
bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn 
uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những 
vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật 
chất nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn nên bị dục 
vọng hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở 
viết về thế giới bên kia thì đây là một cõi được cấu tạo bằng 
những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần 
nên muốn song một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua 
đây phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trước tích tụ 
trong kiếp song ở cõi trần như dục vọng, sự quyến luyến, 
lòng ham ăn uống hay đòi hỏi xác thịt. 

Vì trước sau gì ai cũng đến đó nên sự hiểu biết về cõi giới 
này là một điều rất cần thiết. Nếu khi du lịch qua xứ lạnh, 


người ta chuẩn bị y phục ấm để khỏi bị lạnh thì sự chuẩn bị 
để qua cõi này cũng đòi hỏi một một sự chuẩn bị cẩn thận. 
Dĩ nhiên sự giải thoát khỏi các áp lực vật chất không phải dể 
vì trong mấy chục năm sống ở cõi trần, người ta đã trầm 
mình trong dục lạc, muốn cởi bỏ đâu phải trong một thời 
gian ngắn như vài ngày hay vài tháng mà được. Thông 
thường vào lúc tuổi già bóng xế, các thú vui vật chất sẽ 
giảm bớt đi nhiều. Khi răng long ruột yếu thì tự nhiên con 
người không ham thích ăn uống nhiều như khi còn trẻ 
nữa.Cũng như thế, khi sức khỏe suy yếu, bệnh tật, con người 
sẽ không còn thèn muốn các thú vui vật chất như trước và 
sự suy giảm tự nhiên này sẽ giúp người ta giải thoát lần lần 
khỏi các áp lực vật chất. Tuy nhiên chết là điều không ai có 
thể biết trước được nên người ta không thể chờ đợi đến khi 
già mới bắt đầu lo mà phải biết chuẩn bị ngay từ bây giờ . 
Cuốn tử thư tây tạng đã n ghi nhận: "Đời sống ở cõi trần và 
cảnh giới bên kia cửa tử có thể so sánh với cuộc sống của 
con tằm trong vỏ kén tối tăm và con bướm trong không gian 
rộng rãi. Muốn sống thảnh thơi tự do, con bướm phải biết 
vất bỏ cái kén để bay lên không trung. Cũng như thế, muốn 
được thảnh thơi ở cảnh giới bên kia cử tử, vong linh phải biết 
xả bỏ các dục vọng vật chất, các khoái cảm xác thân. Còn 
giữ những gánh nặng này thì có khác gì con bướm khi thoát 
xác tằm, nhưng vẫn mang vỏ kén trên lưng, làm sao 

có thể bay bổng cho được ". Theo cuốn sách này, những 
người chết quá trẻ, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử, 
thường đau khổ rất nhiều. Sở dĩ họ khổ vì chưa già, chưa 
bệnh tật, nên các dục vọng vẫn còn mạnh, tạo áp lực khiến 


họ không thể siêu thoát. Nói một cách khác, họ chưa hề 
chuẩn bị để giải thoát ra khỏi các áp lực vật chất nên cứ 
quanh quẩn ở cõi trần, sống trong trạng thái u mê đau khổ. 
Bị ám ảnh bởi cái chết và tâm trạng lúc từ trần nên thần trí 
họ không thể sáng suốt để vượt ra khỏi các áp lực này. Sự 
thèm khát mà không được thỏa mãn, đói mà không thể ăn, 
khát mà không thể uống, bị dục vọng hành hạ khổ sở, có 
khác gì một cảnh âm tỉ địa ngục đâu! Chỉ khi nào các áp lực 
vật chất này tiêu tan hếtthì vong linh mới có thể siêu thoát 
được. Tóm lại hạnh phúc của con người ở thế giới bên kia 
cửa tử tùy thuộc rất nhiều về sự giải thoát ra khỏi các áp lực 
vật chất này. Cuốn Revelations của nhóm Les Amis de 
Chamfleury đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về những áp 
lực vật chất mà danh từ Phật Giáo gọi là " Cận tử nghiệp ", 
chúng tôi xin trích dịch một trường hợp tiêu biểu như sau: 
Bác sĩ Otto Kunz làm việc tại bệnh viện thành phố Annecy ( 
Thụy Sĩ). Ông bà Kunz có một người con trai duy nhất tên là 
Jo đang theo học đại học Genève năm thứ hai. Vào tháng 4 
năm 1952, cô thư ký của bác sĩ Kunz nhận được thư của một 
người tên là Bernard Piquet viết cho bác sĩ nhưng vì bất cẩn 
cô xếp lầm bức thư này vào một chồng hồ sơ bệnh lý dày 
cơm trên bàn thư bị thất lạc. Hai tuần sau đó, cậu con trai 
của bác sĩ đi bơi và chết đuối trong hồ Genève. 

Đến cuối tháng sau,khi dở hồ sơ bệnh lý, bác sĩ Kunz tìm 
thấy bức thư thất lạc, nội dung báo trước cái chết của cậu 
con trai Jo và yêu cầu bác sĩ tiếp xúc với người viết thư. Đại 
khái bức thư như sau: 

-" Thưa bác sĩ, tôi được giao phó một công việc rất khó khăn 


mà tôi không biết phải xử trí ra sao. Việc này đã gây cho tôi 
nhiều bối rối nên tôi mạo muội viết thư này cho bác sĩ mặc 
dù chúng ta chưa hề quen biết. Tôi thấy trước tại nghĩa địa 
thành phố Annecy, một ngôi mộ mới của một cậu con trai 
tên là Jo Kunz, con của bác sĩ. Cậu vừa thi xong kỳ thi năm 
thứ hai đại học rồi đi tắm và bị chết đuối. Đây không phải là 
lần thứ nhất tôi biết trước được những việc xảy ra nhưng tôi 
không bao giờ can thiệp vào những việc này. Tuy nhiên lần 
này tôi nhận được lời yêu cầu phải thông báo tin này cho 
bác sĩ trước khi sự việc xảy ra nên tôi rất ngần ngại vì sợ bác 
sĩ cho rầng tôi đang toan tính việc gì chăng! Tôi suy nghĩ rất 
kỹ và sau cùng quyết định viết thư này 

để xin bác sĩ liên lạc với tôi qua địa chỉ và số điện thoại 


Là người hoàn toàn tin tưởng vào khoa học, bác sĩ Kunz rất 
ngạc nhiên vì lá thư đến trước khi chuyện xảy ra nên ông vội 
điện thoại cho ông Bernard Piquet. Trong cuộc tiếp xúc, bác 
sĩ Kunz được biết ông Bernard Piquet không những là một 
người có địa vị trong xã hội mà còn là một nhà thần linh học 
chuyên nghiên cứu về cõi giới bên kia cử tử. Ông Piquet cho 
biết có rất nhiều vong linh sống vất vưởng, không nơi nương 
tựa, không người giúp đở vì còn quá nhiều quyến luyến với 
cõi trần nên không 

thể siêu thoát. Nhiệm vụ của ông là liên lạc, giúp đở và 
hướng dẫn những vong linh này để họ có thể thích hợp với 
đời sống ở cõi bên kia. Bác sĩ Kunz không tin tưởng ở những 
điều mơ hồ viển vông mà ông Piquet nói nhưng nể ông này 
là người có địc vị trong xã hội nên chỉ nói vỏn vẹn: 


- Thứ ông Piquet, những điều ông nói hay lắm, nhưng ông có 
thể giúp đỡ tôi điều gì? Ông muốn xin chúng tôi điều gì 
chăng? 

- Bác sĩ đừng hiểu lầm. Tôi không muốn xin xỏ một điều gì 
cả, nhưng cậu Jo, con của bác sĩ đang cần sự giúp đỡ của 
bác sĩ, vì cậu đang đang vô cùng đau khổ. 

Nghĩ ông Piquet có ý xấu, bác sĩ nỗi giận: 

- Ông muốn gì thỉ cứ nói thẳng ra, con tôi đã chết rồi, xin 
đừng gợi lại những điều đau đớn đó nữa. Làm sao tôi có thể 
giúp đỡ con tôi được? 

Ông Piquet bình tỉnh trả lời: 

- Thưa bác sĩ, tuy đã chết nhưng cậu Jo không siêu thoát vì 
đang bị ám ảnh bởi tâm trạng khủng hoảng lúc chết, do đó 
cậu rất đau khổ. Tôi cố sức giúp đỡ cậu nhưng vô hiệu. Có lẽ 
chỉ bác sĩ mới có thể giúp đỡ được cậu Jo mà thôi vì ngày 
thường cậu rất phục bác sĩ. 

- Tại sao ông biết điều đó? 

- Đó là việc của tôi. Tôi vẫn thường liên lạc với thế giới bên 
kia cửa tử.... 

- Ông liên lạc bằng cách nào? 

- Chúng tôi có nhiều phương tiện không thể kể hết được, 
nhưng cách giản dị nhất là 

qua trung gian của một đồng tử (Medium) 

Bác sĩ Kunz rất khó chịu vì ông không tin những trò cầu hồn, 
cầu cơ hay tiếp xúc qua đồng tử nên ông lạnh lùng nói thêm 
vài câu rồi chấm dứt buổi nói chuyện. Chiều hôm đó ông kể 
cho vợ nghe. Bà Kunz vô cùng xúc động nên thúc dục ông 
phải tiếp xúc lại với ông Piquet: 


- Chuyện này lạ lắm. Làm sao một người như ông Piquet lại 
biếttrước cái chết của Jo được? Nếu cô thư ký Gina không 
xếp lầm bức thư vào bồ sơ bệnh lý và nếu anh không mở hồ 
sơ ra coi lại thì chuyện này sẽ ra sao? Biết đâu ông Piquet 
chẳng nói thật, mình cứ tiếp xúc xem ông ta muốn gì và nếu 
ông ta bày trò bịp bợm thì ta cứ b việc gọi cảnh sát. 

Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục 
mãi nên ông đành nhờ ông Piquet tìm cách cho ông liên lạc 
với Jo. Ông Piquet đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian 
của một đồng tử. 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 7 


Bác sĩ Kunz rất khó chịu vì ông không tin những trò cầu hồn, 
cầu cơ hay tiếp xúc qua đồng tử nên ông lạnh lùng nói thêm 
vài câu rồi chấm dứt buổi nói chuyện. Chiều hôm đó ông kể 
cho vợ nghe. Bà Kunz vô cùng xúc động nên thúc dục ông 
phải tiếp xúc lại với ông Piquet: 

- Chuyện này lạ lắm. Làm sao một người như ông Piquet lại 
biết trước cái chết của Jo được? Nếu cô thư ký Gina không 
xếp lầm bức thư vào bồ sơ bệnh lý và nếu anh không mở hồ 
sơ ra coi lại thì chuyện này sẽ ra sao? Biết đâu ông Piquet 
chẳng nói thật, mình cứ tiếp xúc xem ông ta muốn gì và nếu 
ông ta bày trò bịp bợm thì ta cứ b việc gọi cảnh sát. 

Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục 
mãi nên ông đành nhờ ông Piquet tìm cách cho ông liên lạc 
với Jo. Ông Piquet đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian 
của một đồng tử. 

Lúc đầu bác sĩ Kunz không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục 
mãi nên ông đành nhờ ông Piquettìm cách cho ông liên lạc 
với Jo. Ông Piquet đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian 
của một đồng tử. Bác sĩ Kunz chấp thuận với điều kiện buổi 
tiếp xúc phải được tổ chức tại trường đại học y khoa 
Genève, dưới sự chứng kiến của một nhóm bác sĩ bạn thân 
của ông. Không những thế, buổi tiếp xúc còn được thu vào 


băng để làm tài liệu kiểm chứng. Ông Piquet nhận lời và 
buổi cầu hồn được tổ chức vào cuối tuần lễ đó. Một người 
đồng tử (Medium) được đưa đến và ông Piquet hướng dẫn 
buổi tiếp xúc dưới sự kiểm soát gắt gao của một hội đồng 
bác sĩ y khoa. 

Lần thứ nhất cậu Jo nhập vào đồng tử, cô này ú ớ không sao 
nói được, cứ khua tay khua chân lia lịa một lúc rồi thôi. Ông 
Piquet cho biết cậu Jo không tỉnh táo và đang xúc động 
mạnh, nên không nói được gì. Ông đề nghị mọi người hãy 
cằu nguyện để sự rung động này có thể ảnh hưởng đến thần 
trí cậu Jo khiến cậu tỉnh táo hơn. Sau khi chờ cho lúc mọi 
người cầu nguyện xong, ông Piquet yêu cầu cậu Jo trở lại. 
Lần này cô đồng ú ớ một lúc như người bị sặc nước, cứ lấy 
tay chỉ vào cổ họng như muốn nói mà không sao nói được. 
Tay chân cứ giẫy giụa như người đang bị chết đuối một lúc 
rồi thôi. Bác sĩ Kunz bán tính bán nghi không biết có nên tin 
hay không. Xem cử chỉ của cô đồng, ông thấy có cái gì quen 
thuộc mà không sao tả được. Ông Piquet giải tán buổi cầu 
hồn và hẹn sẽ tiếp tục ở một hôm khác. Trong khi chờ đợi, 
ông yêu cầu ông Kunz tổ chức một buổi cầu nguyện cho cậu 
Jo tại thánh đường địa phương. Buổi cầu nguyện diễn ra rất 
long trọng và trang nghiêm dưới sự chủ lễ của vị giám mục 
và có tất đông bạn bè của Jo. Vài hôm sau, một buổi cầu hồn 
được tổ chức tại đại học Genève. Lần này cậu Jo nhập vào 
đồng tử nhưng cũng như lần trước , cô này ú ớ không nói 
được mà cứ lấy tay chỉ vào cổ họng. Ông Piquet bèn chắp 
tay nói lớn: 

- Xin Thượng Đế toàn năng hãy giúp chúng con nghe được 


tiếng nói của Jo. Đó là điều an ủi lớn đối với chúng con. 
Chúng con yếu đuối thấp hèn, không thể làm gì hơn được 
mà chỉ biết quỳ mọp dưới chân Ngài để cầu xin. Gia đình 
bác sĩ đã mất cậu Jo yêu quý, xin Ngài cho phép họ tiếp xúc 
được với Jo trong chốc lát. Cầu xin Ngài làm thế nào cho nổi 
đau khổ của chúng con đưa chúng con đến gần Ngài. Chúng 
con không phiền muộn hay trách móc vì biết đó là ý Ngài. 
Chúng con chỉ xin Ngài hãy chăm lo cho linh hồn của Jo. 
Chúng con hy vọng và tin tưởng ở lòng thương yêu cao cả 
của Ngài. Xin Ngài hãy dìu dắt và hướng dẫn chúng con.... 
Ông quay ra phía những người quan sát gần đó: 

- Này các bạn, các bạn phải cầu nguyện một cách chân 
thành. Cậu Jo cần nhận được những rung động thanh cao, 
dồi dào của tình thương phát xuất từ trái tim của quý vị. Chỉ 
có tình thương mới có thể đưa linh hồn cậu thoát khỏi các áp 
lực vật chất mà thôi. 

Những người ngồi quan sát bàn tán không biết có nên tin 
những lời ông Piquet hay không. Chỉ riêng bà Kunz nước mắt 
đầm đìa khóc lớn : 

- Này Jo, nếu quả thật là con thì hãy cho mẹ biết mẹ sẽ giúp 
con. 

Tự nhiên cô đồng ngồi yên một lúc rồi thốt lên một câu 
ngắn: 

- Khổ quá, khổ quá.... 

Cả hai ông bà Kunz đều giật mình vì giọng cô đồng nói y hệt 
như giọng cậu Jo. Bà Kunz xúc động khóc ầm lên nhưng ông 
Piquet cản lại: 

- Xin quý vị hãy bình tĩnh, đừng làm cậu Jo thêm đau khổ. 


Quý vị hãy cầu nguyện chân thành, vì chỉ có sự chân thành 
mới có thể giúp được Jo trong lúc này mà thôi. Xin qúy vị 
hãy tự xét lòng mình xem có thanh khiết hay không, vì chỉ 
có sự thanh khiết mới có thể rung động mà ảnh hưởng đến 
thần trí đang đau khổ của Jo. Chúng ta nên yên lặng và nghĩ 
đến Thượng Đế vì chỉ có Ngài mới có thể giúp được chúng ta 
trong lúc này. Tuy một vài người trong quý vị có lòng thương 
Jo nhưng vẫn chứ đủ, mà cần có sự hòa hợp của nhiều người 
để tạo ra được một mãnh lực vươn lên cõi trên cảnh tỉnh Jo. 
Quý vị đừng nghĩ rằng Jo đã chết. Cậu không hề chết như 
qUÝý vị nghĩ đâu, mà chỉ đi qua một cõi giới khác mà thôi. 
Qúy vị có thể chuyển đến Jo những tư tưởng thân ái, những 
tình cảm chân thành vì chỉ những thứ này mới làm cho Jo 
thoát được tình trạng u mê hiện nay. Càng than khóc qúy vị 
càng làm Jo thêm đau khổ và càng đau khổ, thần trí Jo càng 
u mê, quyến luyến, hoảng hốt, không ích lợi gì cả. 

Mọi người cố gắng cầu nguyện nhưng cô đồng ngồi im mà 
không trả lời. Sau cùng ông Piquet giải tán buổi cầu hồn. 
Ngay sau đó hội đồng bác sĩ họp nhau bàn tán, đa số cho 
rằng ông Piquet đã lừa gạt họ vì họ chưa thấy có một bằng 
chứng nào là cậu Jo đã trở lại. Bác sĩ Kunz tỏ ra siêu lòng 
trước lập luận của bạn bè nhưng bà Kunz quả quyết rằng 
giọng của cô đồng đúng là giọng của Jo và bà muốn tiếp tục 
thêm một lần nữa. Bác sĩ Kunz cho ông Piquet biết ý định. 
Ông này trả lời: 

- Tôi không thể giúp thêm gì vì người duy nhất có thể làm 
việc này chính là bác sĩ. Tôi đề nghị bác sĩ hãy chủ tọa buổi 
hướng dẫn kỳ tới. 


Hai tuần lễ sau, buổi cầu hồn lại được tổ chức. lần này chính 
bác sĩ Kunz hướng dẫn và cậu Jo trở về nhập xác đồng tử. Cô 
đồng cứ nấc lên như người bị sặc nước. Bác sĩ Kunz lên 
tiếng: 

- Hãy cố gắng lên Jo. Ba biết con bị sặc nước nhưng hiện nay 
xác thân con không còn nữa. Cái xác hiện con đang xử dụng 
chỉ là cái xác của một người khác cho con mượn. Cái xác 
này không hề hấn gì và con có thể nói năng dễ dàng. Quanh 
đây đều là 

những người thân yêu, ai cũng thương con và ai cũng muốn 
nghe con nói lên vài lời.... 

Tự nhiên đồng tử ngưng lại, cố gắng thốt lên một câu: 
-Nhưng con không nói được. 

Ông Kunz vội lên tiếng: 

- Con hãy cam đảm lên, nói cho ba biết có vật gì đang ở 
trong cổ họng của con? 

Cậu Jo cố gắng cử động cái lưỡi liên tiếp như muốn nhả một 
vật gì ra. 

Ông Kunz tiếp tục: 

- Con thân yêu, hiện nay con không bị ngộp nước nữa đâu. 
Cái thể xác trước kia của con đã bị hư hại và được đem chôn 
cất rồi. Con hãy quan sát kỹ xem, bây giờ con không ở thể 
xác cũ nữa mà ở một thế giới mới, tốt đẹp và hoàn hảo hơn. 
Con hãy thoát ra sự chi phối của thể xác cũ. Con hãy cầu 
nguyện, hãy quên đi tai nạn thương tâm vừa qua, cha mẹ và 
người quanh đây 

sẽ giúp con. Con hãy thở đều cho thoải mái. Con đã ra khỏi 
hồ nước, con thấy không? Chung quanh con toàn là ánh 


sáng đẹp đẽ, con thấy thân thể nhẹ nhàng không? Con hãy 
cam đảm lên.... 

Cậu Jo vẫn khua tay múa chân như người đang bơi. Ông 
Kunz nói tiếp: 

- Con không còn ở dưới nước nữa mà đang ở trong trường 
đại học. Con hãy thở một hơi thật dài. tất cả những thứ 
trong cổ họng con đã thoát ra ngoài cả rồi, cứ bình tĩnh thở 
đều, không có gì ngăn cản con hết... 

Cậu Jo đưa tay sờ ngực và cố gắng nói nhưng vẫn chưa nói 
được, sau cùng cậu khóc tấm tức. ÔngKunz tiếp tục: 

- Con cứ khóc đi, không sao hết. Khóc cho trút hết nỗi đau 
khổ rồi con sẽ thấy thỏai mái hơn. 

Cậu Jo khóc một lúc rồi đưa tay ôm cổ. Ông Kunz vội hướng 
dẫn: 

- Này Jo, hiện nay con không còn ở dưới nước nữa. Con đang 
ngồi gần cha mẹ và con hãy bình tĩnh. con đã được vướt lên 
khỏi hồ nước rồi.... 

Cậu Jo bật lên một câu: 

- Cha mẹ ơi rong rêu bám đầy vào miệng con ghê quá! 

- Con cứ bình tĩnh, mọi việc đã qua rồi. Hiện nay con đang ở 
bên cha mẹ, không có gì có thể làm hại con nữa đâu. Này Jo, 
ngày trước con hát hay lắm, con hãy hát một bài cho cha 
mẹ nghe đi. 

Cậu Jo bật cười thành tiếng, hát một bản nhạc thịnh hành rồi 
thăng. Lúc đó ông Piquet mới lên tiếng giải thích: 

- Cháu Jo từ trần quá sớm, cháu còn quyến luyến cha mẹ, 
tiếc cuộc đời còn đẹp nên không muốn từ bỏ cõi trần. Do đó 
cháu cứ bám víu vào thể xác nên thần trí bị u mê. Cái áp lực 


vật chất này rất kinh khủng cho những ai muốn bám víu vào 
cõi trần nên người chết cứ bị ám ảnh bởi hoàn cảnh khi chết. 
Dĩ nhiên họ rất đau khổ, vấn đề là phải biết hướng dẫn cho 
cháu biết chấp nhận sự chết để được siêu thoát. Muốn như 
thế cháu cần phải hiểu biết về đời sống ở cõi bên kia, lọai bỏ 
những quyến luyến thì mới có thể tiêu diêu tự tại được. Các 
ông bà nên biết có rất nhiều người chết vẫn ở trong trạng 
thái lúc chết từ năm này qua năm nọ mà không siêu thoát . 
Họ không sống ở cõi trần , không sống ở cõi chết mà cứ ở 
giữa hai cõi. Chính cái hoàn cảnh không sống 

mà cũng không chết này làm họ u mê đau khổ. Muốn giúp 
họ chỉ có một cách là cầu nguyện thật chân thành để sự 
thương yêu của qúy vị tạo ra một mãnh lực soi sáng tâm tư 
đang hồ đồ của người vừa mới chết. Các sự than khóc, kêu 
gọi ồn ào chỉ làm tâm tư người chết đã bối rối lại còn hoang 
mang thêm, không ích lợi gì hết. Do đó một đám tang phải 
được cử hành trong sự chân thành cùng cầu nguyện. Quý vị 
nên biết cõi giới bên kia cửa tử không phải là một cảnh thiên 
đàng hay địa ngục như người ta thường diễn tả , mà là một 
cảnh giới rất sáng, một thứ ánh sáng tràn đầy yêu thương 
của đấng sáng tạo. Tại đây người ta có dịp hồi quang phản 
chiếu, ý thức thực của mình để quyết định cho đời sống ở 
kiếp sau. Đời sống bên này rất yên lành, thỏai mái vì chỉ có 
các tư tưởng rung động thanh cao, không hề bị ô nhiễm bởi 
các dục vọng vật chất. Muốn thích hợp với đời sống, 

con người cần biết loại bỏ các ràng buộc vật chất như lòng 
tham lam, ích kỷ. Cháu Jo hiện nay vẫn còn bị ám ảnh nhiều 
bởi tâm trạng lúc chết nhưng tôi tin cháu sẽ hiểu biết và 


siêu thoát. 

Sau buổi tiếp xúc, các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã hợp 
nhau bàn thảo về trường hợp này. Đa số tỏ ra nghi ngờ vì họ 
chưa thấy một bằng chứng rõ rệt nào rằng người nhập xác 
đồng chính là cậu Jo. Bác sĩ Kunz cũng bối rối không biết có 
nên tiếp tục nữa không, nhưng bà Kunz thì hoàn toàn tin 
tưởng, bà nói: 

- Nghe tiếng nói tôi biết chính là Jo, không ai có lối nói như 
vậy ngoài Jo. Hơn nữa, bài hát đó vẫn là bài Jo thường hát, 
người ngoài không thể biết được. Các ông nghi ngờ ông 
Piquet dã đánh lừa chúng ta, nhưng ông ta làm thế để làm 
gì? Cho đến nay , ông Piquet chưa hề đòi hỏi hay lợi dụng 
chúng ta một điều gì. 

Sau một hồi bàn tán sôi động nhưng không hề đi đến một 
kết luận nào, hội đồng bác sĩ quyết định cho tiếp tục buổi 
cầu hồn 

để thu thập thêm dữ kiện. Bác sĩ bèn thông báo cho ông 
Piquet. Ông này yêu cầu mọi người hãy chân thành cầu 
nguyện cho Jo 

trong hai tuần lễ trước khi tiếp tục. Hai tuần sau, buổi cầu 
hồn được tổ chức tại trường đại học Genève. Cũng như lần 
trước, bác sĩ Kunz hướng dẫn và Jo trở lại, vẫn ú ớ không nói 
được và khua tay múa chân liên hồi. Ông Kunz lên tiếng: 

- Này Jo, con hãy ngồi yên đừng lắc lư nữa. Làm thế chỉ mệt 
thêm mà thôi. Con đã ra khỏi các xác thân cũ, cái xác đó hư 
rồi không dùng được nữa, hiệh nay con đã có một xác thân 
khác. Con hãy tỉnh táo và nghe lời cha mẹ nói đây. Chúng ta 
hãy cùng nhau cầu nguyện. Con còn nhớ những câu mà 


chúng ta thường cầu nguyện trước bữa ăn gia đình không? 
Cậu Jo gật đầu và lên tiếng cầu nguyện cùng với mọi người 
nhưng sau đó cậu lại chỉ tay vào cổ như bị sặc nước . Ông 
Piquet bèn chắp tay nói lớn: 

- Hỡi Thượng Đế kính yêu, hỡi Đấng Đại Từ Phụ toàn năng, 
chúng con xin quỳ mọp dưới chân Ngài để xin Ngài giúp cho 
cháu Jo thoát khỏi các áp lực vật chất. Chúng con xin thành 
tâm phụng sự Ngài, xin Ngài tha thứ cho chúng con những 
tội lỗi mà chúng con đã phạm, xin Ngài chỉ bảo cho chúng 
con một con đường sáng. Này Jo, cậu đọc cùng tôi lời cầu 
nguyện sau đây: " Xin Đức Cha tha thứ cho tội lỗi của chúng 
con, xin đức Cha chỉ bảo cho con một con đường sáng, xin 
đức Cha giúp con tiến đến gần Ngài, con nguyện cương 
quyết rời bỏ thể xác vật chất này để tiến lên cõi sáng của 
Đức Cha. Con nguyện sẽ phụng sự Ngài và tiến lên đời sống 
tâm linh tốt đẹp, con quyết tiến lên cõi sáng" .... 

Khi ông Piquet thốt lên lời cầu nguyện thì cậu Jo lắng tai 
nghe một cách chăm chú, không còn ú ớ như trước rồi bỗng 
nhiên cậu cất tiếng đọc theo một cách chân thành. Khi vừa 
đọc đến câu cuối:" Con quyết tiến lên cõi sáng ..." thì cậu 
bất ngờ reo lên: 

- Ô nhìn kìa! Ánh sáng ! Ánh sáng đẹp quá....Cha mẹ ơi, ánh 
sáng đẹp quá....Con đã ra khỏi đường hầm tối tăm rồi, trước 
mắt con toàn là ánh sáng... 

Mọi người nín thở theo dõi. Bà Kunz cảm động khóc thút thít 
. Cậu Jo reo lớn mừng rỡ: 

- Cha mẹ ơi, ánh sáng ở đây đẹp tuyệt vời!Con thấy nhẹ 
nhõm làm sao.... Con có thể bay bổng lên được. Thích quá ! 


Thích 

quá !Phải rồi, con không còn ở dưới nữa mà đã bước vào cõi 
sáng.... Ở đây ánh sáng đẹp tuyệt vời. Cha mẹ ơi, con sung 
sướng quá, con đã được giải thoát rồi... 

Ông Kunz mùng rỡ kêu lớn: 

- Phải, Jo con ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi. Suốt mấy 
tháng nay con không thể nói được nhưng bây giờ con đã nói 
được rõ ràng rồi. 

Ông Piquet ra hiệu cho mọi người cùng quỳ xuống chấp tay 
cầu nguyện: 

- Hỡi đấng Đại Từ Phụ, chúng con cám ơn Ngài đã giúp cho 
cháu Jo. Chúng con yếu đuối không thể làm gì hơn là xin quỳ 
mọp dưới chân Ngài và xin Ngài chăm nom cho phần hồn 
của cháu Jo. Chúng con tin tưởng nơi lòng bác ái cao cả của 
Ngài.... 

Cậu Jo nói lớn: 

- Cha mẹ ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi, tại đây con rất 
thoải mái an lành, xin cha mẹ đừng lo lắng gì nhiều về con. 
Nói xong, Jo cười rồi thăng. 

Mặc dù buổi cầu có kết quả tốt đẹp nhưng đa số mọi người 
vẫn không tin tưởng cho lắm. Một số bác sĩ đã nghi ngờ rằng 
đó chỉ là một màn kịch được đạo diễn bởi ông Piquet mặc dù 
họ không biết ông này làm thế với mục đích gì. Cuộc bàn cãi 
trở nên sôi nổi hơn khi bác sĩ Kunz có ý nghiêng về phía ông 
Piquet và tỏ ý chê trách các bạn đồng nghiệp đã quá khắt 
khe với những 

dữ kiện thu thập được. Sau cùng mọi người đồng ý sẽ tổ 
chức buổi nói chuyện với Jo thêm một lần nữa. 


Hai tuần lễ sau Jo trở lại, lần này cậu tỉnh táo hơn, và đã nói 
nhu sau: 

- Cha mẹ ơi, khi xưa con chỉ biết nghĩ đến đời sống vật chất. 
Con nghĩ đến tương lai huy hoàng sau khi tốt nghiệp đại 
học. Con nghĩ đến những tiện nghi của đời sống như có một 
chiếc xe hơi , một căn nhà riêng, và có một tình yêu thật 
đẹp. Chính vì thế mà con không muốn rời bỏ trần gian nên 
sống trong trạng thái bị ngộp nước suốt mấy tháng. Đó là do 
lỗi của con quá thiết tha với cái vỏ vật chất mà con không 
muốn từ bỏ. Bây giờ bước qua cõi sáng, con nhìn lại và thấy 
mình quá ngu dại, lầm lẫn. Từ chỗ của con ở mà nhìn lại cõi 
trần, con thấy nó âm u, ảm đạm làm sao, khác hẳn với sự 
tươi sáng của cõi này. Đời sống của con bây giờ đẹp lắm, 
đẹp không thể tả được. Phải chi con vừa chết con biết được 
như vậy... 

Bật chợt quay qua một bác sĩ ngồi gần đó : 

- Cháu kính chào bác Morris. Cháu biết bác không tin tưởng 
gì ở những điều cháu nói. Cháu biết bác nghĩ cha cháu đã 
quá dễ dãi với những dữ kiện mơ hồ, không thể kiểm chứng 
này, nhưng bác ơi, cha cháu không lầm lẩn đâu. Làm sao 
cháu có thể nói cho bác biết được những điều cháu đã thấy 
hay đã kinh nghiệm được nơi cõi này cũng như những điều 
mà cháu thấy nơi cõi trần. Cháu không biết có nên nói tiếp 
nữa không.... Thôi cháu cứ trình bày và để bác tự quyết 
định. 

Cháu biết bác là người rất quý trọng thời giờ. Bác tin rằng 
thời giờ là tiền bạc nhưng này bác Morris, ở cõi bên này tiền 
bạc không còn quý báu nữa và cũng không có một giá trị gì. 


Thay vì lo kiếm tiền, bác dành thời giờ để lo cho Yvonne, con 
gái của bác thì hơn. Yvonne rất thương bác nhưng hiện nay 
cô ta đang đau khổ vì nghĩ rằng không ai hiểu được sự cô 
đơn của cô ấy. Này bác Morris, Yvonne đâu cần những số 
tiền khổng lồ mà bác cất giữ trong ngân hàng, cô cũng đâu 
cần những trương mục đầu tư của bác dành riêng cho cô ấy. 
Điều cô ấy cần là sự cảm thông và hiểu biết của bác kìa. 
Cách đây mấy hôm, Yvonne đến gặp bác trong phòng làm 
việc để khoe bức tranh cô ấy vừa vẽ xong, nhưng bác chẳng 
những không để ý, còn nghiêm trọng bảo cô ấy đi ra chổ 
khác để bác làm việc. Bác còn nhẫn tâm nói rằng: Đừng làm 
phí phạm thì giờ quý như vàng của bác. Bác có 

biết Yvonne đau khổ như thế nào không? Cô ấy đã xé nát 
bức tranh và còn ý nghĩ điên rồ là nhảy từ trên lầu xuống 
đất. May thay sau một lúc khóc lóc, cô ấy nguôi ngoai nhiều 
nên đã bỏ cái ý định dại dột ấy đi. Cháu thiết nghĩ bác nên 
suy nghĩ lại. Điều Yvonne thèm khát nhất trong lúc này chỉ 
là một câu nói thương chân thành và dịu dàng của bác, mà 
điều này đâu có khó phải không bác. 

Bác sĩ Morris ngồi chết sững. Mỗi câu nói của Jo là một mũi 
kim xuyên vào tim ông. Làm sao Jo biết được điều này? 
Những sự kiện riêng tư này làm sao một người ngoài có thể 
biết được, trừ khi họ quan sát nó từ cõi giới nào đó? Liệu ông 
có nên tin 

những câu nói mơ hồ phát ra từ miệng một đồngv tử như 
vậy không? Là một khoa học gia, ông không thể chấp nhận 
những điều " phản khoa học " như thế này được, nhưng ông 
cũng không thể phủ nhận những dữ kiện có tính cách cá 


nhân mà ông không ngờ nhất. Mặt ông dúm dó lại như đau 
đớn lắm. Sau cùng ông run rẩy nói: 

- Cám ơn.... cám ơn Jo. Bác đâu ngờ sự tình lại xảy ra như 
vậy... 

Cậu jJo quay qua một người khác: 

- Còn bác Franz nữa. Có phải bác đang nghĩ rằng cõi giới bên 
kia cửa tử là một nơi nào xa lắm, xa như một tinh tú trên 
bầu rời mà người ta không thể đến được không? 

Bác sĩ Franz giật nảy mình, ấp úng: 

- Phải ...phải đấy...nhưng làm sao cậu lại biết ? Jo cười lớn: 

- Cháu có thể đọc được tư tưởng của bác. Ở cõi bên này 
người ta có thể đọc rõ tư tưởng của những người bên cõi 
trần một cách dể dàng. Này bác Franz, điều bác nghĩ không 
đúng đâu! Cõi giới bên này rất gần với cõi trần và chỉ trong 
chớp mắt là người ta có thể qua đến bên này. Để cháu lấy 
một thí dụ cho dể hiểu:- Khi bác mặc áo choàng là lúc bác ở 
cõi trần, và khi cởi bỏ áo choàng ra là bác đã qua cõi bên kia 
rồi. Con người của bác khi khoác chiếc áo choàng và khi cởi 
bỏ nó nào có khác gì đâu, vẩn y nguyên như trước đấy chứ. 
Bác không hề thay đổi gì, cũng như đi làm Bác mặc áo 
choàng rồi về nhà cởi bỏ áo ra, bác đâu thình lình bay bổng 
lên một hành tinh nào đâu, bác vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ 
đấy chứ. Nói một cách khác, khi từ trần, người ta vẫn ở 
nguyên chỗ cũ, chỉ có khác là các giác quan thuộc về xác 
thân đã hư hại không còn xử dụng được nữa nhưng các giác 
quan mới lại bắt đầu làm việc. Sau một giây phút thay đổi 
như người đang đi ở chỗ tối bước ra chổ sáng, bị lóa mắt 
một lúc rồi mới có thể nhìn được mọi vật một cách rõ ràng 


thì cũng như thế , nhờ các giác quan mới hoạt động mà 
người ta có thể có thể ý thức được cõi giới bên này một cách 
rõ rệt hơn. Điều đáng nói ở đây là sự quyến luyến với cõi vật 
chất, giống như người từ chỗ tối bước ra chỗ sáng lại cứ 
nhắm mắt , không muốn nhìn gì nữa. Tuy họ không còn ở 
chỗ tối nữa nhưng họ cũng chưa thể thấy gì ở cõi sáng vì 
nhắm mắt, không muốn nhìn gì nữa. Tuy họ không còn ở chỗ 
tối nữa nhưng họ cũng chưa hề thấy gì ở cõi sáng vì họ 
nhắm mắt chặt. Đó là cái áp lực vật chất, cái cảm giác u mê, 
đau khổ đè nặng lên tâm thức con người khiến cho họ trở 
nên tê liệt không sáng suốt, không ý thức và cũng hiểu biết 
gì. Ôi, cái tâm trạng sống không ra sống mà chết không ra 
chết, cứ vất vưởng trong trạng thái lúc từ trần, ở giữa hai cõi 
giới này thật vô cùng ghê gớm, không thể tưởng tượng 
được. 

Cậu Jo im lặng một lúc rồi nói tiếp: 

- Con muốn nói để cha mẹ và mọi người hiểu thêm về thế 
giới bên này. Có rất nhiều vong linh sau khi từ trần vẫn 
không chịu rời bỏ những ràng buộc vật chất. Số này rất 
đông, họ sống vất vưởng, lang thang, đói khổ, không nơi 
nuơng tựa, không biết phải làm gì và cũng không chịu nghe 
ai. Phần con thì thoải mái, muốn làm gì cũng được. Con có 
thể chạy lên chạy xuống nhẹ nhàng, nhưng con thích ở bên 
cõi sáng này hơn vì mỗi lần đi trở lại cái đường âm u, tăm tối 
kia con thấy buồn lắm. Buồn vì thấy còn có những người cứ 
u mê, than khóc, buồn vì cứ nghe những câu trách móc, 
than vang, những lời nguyền rủa, những sự oán hận, đau 
đớn không thể kể xiết. mấy tháng trước con cũng như thế 


nhưng nhờ cha mẹ và mọi người cầu nguyện mà con tỉnh 
thức, thoát khỏi cái tình trạng kinh khủng kia. bây giờ con 
đã hiểu rồi nên cố gắng giúp đỡ những người còn đang u mê 
để họ có rhể tỉnh thức... Con làm việc ngày đêm không biết 
mệt và cũng không cần phải cung ứng nữa... 

Bà Kunz giật mình kêu lớn; 

- Sao, con không ăn uống gì ư? 

Cậu Jo cười lớn: 

- Ở bên này đâu ai cần phải ăn uống! Người ta sống bằng 
tâm thức chứ đâu bằng thân xác vật chất nữa. Này mẹ, mẹ 
hay làm nhiều đồaăn quá, mẹ nên hạn chế bớt việc nấu 
nướng đi. Hiện nay sức khỏe của cha mẹ không còn như 
xưa, mẹ không nên quá cực nhọc trong việc nấu nướng, ăn 
uống. Phần con thì không nghĩ gì đến việc ăn uống, thế mà 
sức khỏe của con lại hơn xưa nhiều, vì ở bên này thức ăn 
cần thiết là tình thương chứ không phải thứ gì khác. Cha mẹ 
ơi, lạ lùng lắm! Con nghiệm được rằng tình thương là sự cho 
ra chứ không phải nhận vào. Càng cho ra bao nhiêu con 
càng cảm thấy thoải mái, sung sướng, mạnh khỏe bấy 
nhiêu. Đó cũng là đặc điểm của cõi sáng bên này: Càng yêu 
thương bao nhiêu, người ta càng nhẹ nhỏm, sung sướng, 
thoải mái, bình an bấy nhiêu. Hiện nay con đang cố gắng 
giúp đỡ những vong linh vừa từ trần đang đau khổ. Con tự 
nhủ : Thế nào họ cũng trải qua tâm trạng đau khổ, oän oại, 
thao thức như con đã trải qua, và họ sẽ sống trong đau khổ 
như thế cho đến lúc tỉnh thức. So sánh với hoàn cảnh của 
con thì nhiều người còn khổ hơn nhiều, có người đã đau khổ 
như vậy đã mấy trăm năm rồi, không thể nào cảnh tỉnh họ 


được. Con có cảm giác rằng tâm thức họ bị đè nặng bởi 
những áp lực rất lớn, những áp lực kinh khủng mà sức con 
không thể giúp họ được. Chắc hẳn họ đã phạm những lỗi 
lầm ghê gớm lắm. Theo con biết, họ là những nguười khi 
sống không hề biết yêu thương, không hề biết xúc động, trái 
tim của họ đã khô kiệt, chì còn những sự thù hận, oán hờn, 
ích kỷ nên họ phải trong những nổi đau khổ cùng cực cho 
đến khi nào những động năng thù oán đó tiêu tan bớt đi. 
Phần con rất may mắn là chỉ đau khổ trong vòng mấy tháng 
thôi, vì mê muội không chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã 
chết, cứ u mê thiết tha với những vọng tưởng về vật chất 
mà không biết đời sống ở đâu cũng có cái hay, cái đẹp của 
nó. Nếu biết như vậy con đâu để mình bị ngộp nước lâu đến 
thế. Những điều con nói đây là sự thật mà con đã nghiệm 
được, cha mẹ nên trình bày cho mọi người biết để họ tránh 
cái hoàn cảnh đau khổ mà con đã trải qua. 

Bác sĩ Kunz lên tiếng: 

- Này Jo, con có thể cho cha mẹ biết tai nạn đó xảy ra như 
thế nào không? 

- Cha muốn con trở lại tình trạng khổ sở đó sao? 

- Không phải vậy, nhưng bây giờ con đã siêu thoát rồi. Cha 
tưởng con có thể cho cha mẹ biết sự việc một cách rõ ràng 
và khách quan hơn. 

- Cha mẹ biết rằng con rất thích bơi lội. Hôm đó sau khi thi 
xong, thấy làm bài trôi chảy, con bèn tự thưởng cho mình 
bằng cách ra hồ vùng vẫy cho thoải mái. Con nhào lộn một 
hồi mà quên rằng mình đã mệt vì thức khuya học thi suốt 
mấy ngày liền. Con 


vừa bơi được một lúc thì đuối sức nên bị chìm xuống đáy hồ, 
mắc vào những cọng rong rêu. Bình thường con có thể đạp 
chân để trồi lên được, nhưng hôm đó mệt quá nên con 
hoảng hốt và bị sặc nước. Thật ra dù có trồi lên được thì con 
cũng chết thôi vì phần số của con đã đến lúc rồi. Việc ra đi 
cũng nhẹ nhàng chỉ như người ta lật một trang giấy thôi, 
nhưng con niại không muốn chết vì con muốn bám víu vào 
cai thể xác vật chất. Con thấy mình còn quá trẻ mà cuộc đời 
lại quá tươi đẹp nên không muốn chết, chỉ muốn trở lại với 
thể xác nên cứ mơ màng trong cái trạng bị sặc nước, cho 
đến khi được ơn trên phù hộ giup con tỉnh thức và hiểu biết. 
Trong lúc u mê, con không biết gì và cũng không hiểu gì cả 
nhưng con cảm nhận được tư tưởng yêu thèơng chân thành 
và nghe được lời cầu nguyện của mọi nguười. Chính sự cầu 
nguyện đã giúp con tỉnh táo nhiều. 

Bác sĩ Franz lên tiếng: 

- Này Jo, cháu có thể cho bác biết thêm về cõi giới bên đó 
không? 

- Được chứ. Cõi bên này không phải là nơi mà người ta đi 
qua sẽ không bao giờ trở lại, hoặc là nơi tối tăm, ghê rợn hễ 
ai rơi vào đó là mất hút, mà trái lại, đó là một cõi sáng rất 
linh hoạt. Có lẽ nó còn linh hoạt hơn cả những đô thị sống 
động nhất của cõi trần, nhưng sự linh hoạt ở đây, không 
phải là sự ồn ào, náo nhiệt mà là một sự linh hoạt rất nhẹ 
nhàng, bình an thoải mái để người ta có thể cảm nhận được 
một tình yêu thương tuyệt đối, một ân phước dồi dào không 
bút mực nào có thể tả xiết. Trong sự bình an này, người ta 
bắt đầu hồi tưởng nhiều việc đã xảy ra để rút tỉa kinh 


nghiệm và học hỏi để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. 

- Cháu nói sao? Còn có một đời sống nữa hay sao? 

- Đúng thế. Còn có nhiều cõi giới nữa chứ không phải chỉ có 
một cõi bên này mà thôi. Hiện nay việc học hỏi của cháu 
còn giới hạng nên cháu không biết rõ những cảnh giới khác 
ra sao, nhưng cháu được biết sẽ có lúc cháu sẽ trở về trấn, 
dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó. Theo sự biết của cháu 
thì việc học hỏi ở bên này có tính cách lý thuyết còn phải 
mang ra thực hành, và nhờ kinh nghiệm thực hành mà người 
ta mới thực sự học hỏi. Vì người ta có thểkinh nghiệm được 
qua đời sống ở cõi trần mà thôi nên trước sau gì các vong 
linh cũng đều tái sinh trở lại. 

Cậu jo quay qua cha mẹ: 

- Thưa cha mẹ, con đã nói tất cã những gì con biết về cõi 
bên này. Con xin cha mạ cứ yên chí, đừng quá lo lắng gì 
nhhiều cho con và cũng đừng gọi con trở lại nữa....sự liên lạc 
này không cần thiết, gây quyến luyến và làm trở ngại việc 
học hỏi của con. Công việc của con hiện nay rất bận rộn. 
Con xin cảm ơb cha mẹ và mọi người đã câu nguyện cho 
con, chính nhờ việc này mà thần trí con sáng suốt và được 
thức tỉnh. Việc cầu nguyện chân thành cho người chết có thể 
giúp đở cho họ rất nhiều, đây là một điều hết sức quan 
trọng mà mọi người cần nên biết. Khi từ giã cõi trần, người 
ta không thể mang theo tiền tài, sự nghiệp, danh vọng mà 
chỉ có thể mang được lòng yêu thương và sự hiểu biết mà 
thôi. Chính lòng yêu thương là mãnh lực duy nhất có thể 
vượt qua không gian, thời gian và tồn tại với người đó mãi 
mãi, nó cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp người ta tiến 


hóa phát triển ở cõi giới bên này. Người ta có thể chuẩn bị 
cho cuộc hành trình với hành trang quý báu và độc nhất là 
sự yêu thương mà thôi. Những điều con nói ra hôm nay cần 
được trình bày cho mọi người biết rõ, đó cũng là lý do ông 
Piquet viết thư riêng cho cha để báo trước. Dĩ nhiên tin hay 
không là vấn đề riêng của mỗi người, điều này không quan 
trọng, nhưng sự hiểu biết về cõi sáng và các áp kực vật chất 
sẽ là một hạt giống tốt gieo vào tâm thức người đó, và rồi 
trong giờ phút khổ sở lúc lìa đời, người ta sẽ nhớ lại. Con xin 
kính chào tất cả, chúc cha mẹ và mọi người luôn luôn được 
bình an, hạnh phúc. 

Trường hợp của Jo Kunz là một trong hàng trăm tài liệu đã 
ghi nhận và soạn thảo thành hồ sơ một cách chi tiết. Một số 
khoa học gia cho rằng đây là tài liệu rất quý giá về cõi giới 
bên kia cửa tử cần phải được nghiên cứu rộng rãi hơn. Một 
số khác chứ chịu chấp nhận các hiện tượng này vì tính cách" 
mơ hồ khó có thể phối kiếm qua các định luật khoa học thực 
nghiệm". Do đó các nhà khoa học vẫn còn bàn cãi sôi nổi, 
chứ ai chịu nhường ai nhưng đó là việc của họ. Còn về phần 
chúng ta? Phải chăng chúng ta vẫn chờ đợi cho đến khi 
những khoa học gia hay giới chức có thẩm quyền chấp nhận 
thì mới chịu tin? 


Charles Leadbeater 
Bên Kia Cửa Tử 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Chương 8 


Theo những tài liệu viết về cõi giới bên kia cửa tử như cuốn 
Tử Thư Ai Cập và Tử Thư Tây Tạng thì những người chết trẻ , 
chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết trong lúc bất cập, chưa 
chuẩn bị, thường bị những áp lực rất nặng của vật chấtnên 
khó siêu thoát. Người chết trẻ giống như quả non chín héo. 
Trong một quả non chín héo, người ta có thể tách rời cái hột 
ra khỏi cái trái. Ở một người chết trẻ, vong linh cũng khó có 
thể thoát ra khỏi áp lực của vật chất, của các dục vọng, 
thèm khát của xác thịt. Các vong linh này không muốn lìa 
bỏ cõi trần, không muốn rời bỏ thể xác đang tan rã, nên đau 
khổ rất nhiều. Hầu hết các tôn giáo đều dạy rằng khi có 
người saắp tử trần cần phải tụng kinh cầu nguyện. Sau khi 
họ qua đời cũng cần cầu nguyện tiếp tục trong một thời 
gian. Mặc dù đây là việc nên làm, cần làm và thường được 
làm nhưng nếu chờ đợi đến khi chết rồi mới lo cầu nguyện 
thì có lẽ đã quá trể chăng? Cuốn Tử Thư Tây Tạng khuyên 
người ta cần chuẩn bị càng sớm càng tốt, nếu có những ham 
muốn vật chất thì phải biết hạng chế lần hồi các dục 
vọngnày bằng cách thay thế nó với những thú vui trí thức, 
nghệ thuật có tính cách hướng thượng. Chương thứ sáu của 
cuốn Tử Thư đã ghi rõ: 

-" Muốn được hữu dụng ở cõi trần và thoải mái ở bên kia cửa 


tử, ngay bây giờ phải biết làm chủ các dục vọng vật chất, 
nghĩa là tránh các thú vui tửu sắc, tránh sự tha thiết với tài 
sản, sự nghiệp, không nên chạy theo tiền tài, danh vọng vì 
đó là những vật vô thường, nay còn mai mất. Khi nhắm mắt 
từ bỏ cõi trần, người ta không thể mang nó theo được mà 
còn bị nó tạo những áp lực khiến cho thần trí hoang mang, u 
mê không sáng suốt, dễ bị đọa lạc vào cảnh giới ma quỷ hay 
súc sanh”. 

Hơn lúc nào hết, sự hiểu biết về cõi giới bên kia cửa tử là 
một đề tài cần được nghiên cứu rộng rãi để chuẩn bị cho 
mọi người vì trước sau ai cũng qua bên đó. Tại sao trước khi 
đi du lịch một nơi nào, người ta đã thu xếp hành lý cẩn thận, 
nhưng lại cố tình phủ nhận không chịu chuẩn bị, bỏ qua một 
nơi chốn mà trước sau ai cũng phải đến? 

Theo tài liệu của viện nghiên cứu Gallup thì với sự tiến bộ 
của nền y khoa hiện đại, một số người đã chết nhưng được 
hồi sinh ( Near death experience) mỗi ngày một nhiều. Chỉ 
riêng tại Hoa Kỳ, cơ quan Gallup đã ghi nhận hơn 8 triệu 
trường hợp xảy ra. 

Cũng theo cơ quan này, đa số dân chúng Hoa Kỳ ( 68%) đều 
tin rằng " có một đời sống bên kia cửa tử. Kết quả cuộc 
nghiê cứu Gallup cho thấy mặc dù kinh nghiệm cá nhân có 
phần khác nhau ít nhiều nhưng nói chung đa số đều cho biết 
họ thấy "nhẹ nhõm, thỏai mái, không đau đớn gì khi lìa bỏ 
thân xác ". 

Phần lớn kể rằng họ đã thấy cái thể xác nằm bất động của 
mình( out of body experience) và sau đó bị lôi cuốn đi trong 
một đường hầm đen tối sâu hun hút trước khi đến biển sáng 


dịu dàng, thỏai mái. Có người kể rằng họ gặp lại các thân 
nhân đã từ trần trước đó, có người tin rằng họ đã gặp 
Thượng Đế hay gặp Chúa Jesus và được Ngài chỉ dạy. 

Một số khoa học gia đã phủ nhận sự kiện này và cho rằng đó 
chỉ là sự tưởng tượng trong lúc mê sảng. Họ cho rằng khi 
sắp chết, cơ thể của con người đã tiếtra những hóa chất đặc 
biệt, có công dụng gây ảo giác như một thứ ma túy, mặc dù 
họ chưa chứng minh được những hóa chất này như thế nào. 
Một số người khàc tin rằng lúc chết, cơ thể con người bị xáo 
trộn mạnh mẽ, bộ óc không còn kiểm soát được mọi sự nữa 
nên hệ thần kinh đã hoạt động rất bình thường. Giống như 
một bình điện bị chạm, xẹt lửa lung tung, bộ óc con người 
lúc tan rã cũng có những rối loạn khiến người ta có cảm 
tưởng như đang ở trong một thế giới với muôn ngàn tia sáng 
lắp lánh. Tuy nhiên họ không thể giải thích nếu bộ óc đã tan 
rã ( xẹt lữa) như vậy thì tại sao khi hồi sinh nó lại hoạt động 
bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Các nhà tâm 
lý học cho rằng hình ảnh về thế giới bên kia chỉ là những sự 
tin tưởng tôn giáo, nằm sâu trong tiềm thức con người, khi 
đầu óc bị chấn động lúc chết nó đã phát động như một " 
phương tiện tự vể để giúp con người tránh sự xúc động . Tuy 
nhiên theo dữ kiện của viện nghiên cứu Gallup, thì phần lớn 
số người hồi sinh nói về "đời sống ở cõi bên kia " không phải 
những người có nhiều đức tính về tôn giáo hay những người 
không đáng tin cậy. Một số lớn là những người có địa vị hay 
trình độ học thức rất cao trong xã hội, một số khác là các trẻ 
em còn ngây thơ, chưa biết thêu dệt hay thêm thắt những 
điều bịa đặt. 


Trong cuốn Learning from Children s Near Death Experience, 
bác sĩ Melvin Morse viết: 

- " Tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mới, có 
thể nối liền khoa học với tôn giáo. Hiểu biết được sự việc 
này, chúng ta có thể thay đổi quan niệm sống một cách 
toàn diện và nền y khoa cũng sẽ bước vào một giai đoạn 
khác hẳn khi xưa " 

Bác sĩ Morse đã ghi nhận hơn 1000 trường hợp trẻ em bị tai 
nạn, tưởng đã chết nhưng lại được hồi sinh. Các em này kể 
lại hoạt vẽ lên giấy những hình ảnh mà các em đã thấy, 
cũng như những người mà các em đã tiếp xúc ở cõi giới bên 
kia. Đa số các em đều nói về một nơi chốn rất sáng, có các 
thiên thần toàn thân sáng chói dìu dắt, an ủi và ôm các em 
vào lòng. Nhiều em kể lại đã gặp thân nhân; họ hàng đã qua 
đời, hoặc bạn bè giúp đỡ trong lúc các em bị xúc động. 

Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross, người tiền phong trong lãnh 
vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết: 

- " Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết 
một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì làm 
gián đoạn sự liên tục của cuộc sống. Nhưng nếu họ biết 
chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị thì họ sẽ thấy 
chết là một sự kiện tự nhiên cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ 
lúc nào chung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn 
tiếp diễn, lá cây rụng để nhường chỗ những mầm non xuất 
hiện, hết mùa Đông lại có mùa Xuân. Một hiện tượng tự 
nhiên và cần thiết như thế không lẽ lại chẳng bao hàm một 
ý nghĩa thâm sâu nào đó? Phải chăng chính vì có sự chết mà 
sự sống hiện hữu, có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy 


diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu 
được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp 
nhận sự chết, và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ 
các sự kiện này chứ không thể chấp nhận những lý thuyết 
mơ hồ nào đó được" . Phần lớn các tài liệu nói về người chết 
hồi sinh chỉ ngưng lại ở một cảnh giới có ánh sáng chói lọi, ít 
khi đi xa hơn nhưng đã có những tài liệu khác của những 
người đã chết tìm cách liên lạc với cõi trần, kể rõ về cảnh 
giới bên kia cửa tử. Chúng tôi trích lại một tài liệu từ cuốn La 
Revue Spirite 

- Bác sĩ Henri Desrives là một khoa học gia hoạt động vui vẻ 
và yêu nghề. Như mọi nhà trí thức khác, ông sống một cuộc 
đời rất thực tế và không buồn lưu ý đến những điều mà 
những nhà khoa học chưa giãi thích được. Ông không tin 
rằng có một linh hồn tồn tại sau khi chết vì thể xác chỉ là sự 
kết hợp của các vật chất hữu cơ và trí thông minh chẳng 
qua là sản phẩm của các tế bào thần kinh. Khi thể xác đã hư 
hoại thì trí thông minh cũng không thể tồn tại. Một hôm khi 
bàn chuyện với các con về đề tài đời sống sau khi chết, ông 
hứa sẽ liên lạc với các con nếu quả thật có một đời sống bên 
kia cửa tử. Cậu con trai Pierre Desrives, cũng là một y sĩ, đã 
nói; 

- " Nếu đã chết làm sao cha có thể liên lạc với con được". 

Vài năm sau, bác sĩ Desrives từ trần, các con ông vì bận việc 
nên cũng không để ý gì buổi bàn luận đó nữa. Khoảng hai 
năm sau, một nhóm nhân viên làm việc trong bệnh viện lập 
bàn cơ chơi, bất ngờ cơ bút đã viết: 

- Xin cho gọi bác sĩ Pierre Desrives đến vì tôi là cha cậu đó 


và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ với các con tôi ". 


Được thông báo, Bác sĩ Pierre Desrives không tin tưởng mấy 
nhưng nhớ lại lời dặn của cha, ông bèn kêu các em lại dự 
buổi cơ bút này, một người cầm giữ đầu một sợi dây, đầu kia 
cột vào một cây bút chì và chỉ một lát sau cây bút đã tự 
động chạy trên các trang giấy thành một bức thư như sau: 

- Các con thân mến, 

Cha rất hài lòng đã gặp đủ mặt các con nơi đây. Gần một 
năm nay, cha có ý trong đợi để kể cho các con nghe về 
những điều ở cõi bên này mà cha đã chứng kiến nhưng 
không có cơ hội. Như các con đã biết, hôm đó sau khi ở 
bệnh viện về, cha thấy trong người mệt mỏi lạ thường, cha 
bèn lên giường nằm và dần dần lịm đi luôn, không hay biết 
gì nữa. Một lúc sau cha thấy mình đang lơ lửng trong một 
bầu ánh sáng trong suốt như thủy tinh 

Thật khó có thể tả rõ cảm tưởng của cha khi đó, nhưng 
không hiểu sao cha lại thấy trong mình dể chịu, linh hoạt, 
thoải mái chứ không bị gò bó, ràng buộc như trước. Các con 
biết lúc đó cha đang bị phong thấp nên đi đứng khó khăn, 
vậy mà lúc đó cha thấy mình có thể đi đứng, bay nhảy như 
hồi trai tráng. Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thỏai 
mái, không đau đớn gì. Đang vẩy vùng trong biển ánh sáng 
đóthì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của cha của cha 
đang nằm bất động trên giường. Cha thấy rõ mẹ và các con 
đang quây quần chung quanh đó và phía trên thân thể của 
cha có một hình thể lờ mờ trông như một lùm cây màu xám 
đang lơ lửng. Cả gia đình đang xúc động và không thể hiểu 


sao cha cứ thấy trong mình buồn bực, khó chịu. Cha lên 
tiếng gọi nhưng không ai trả lời , cha buớc đến nắm lấy tay 
mẹ con nhưng mẹ con không hề hay biết và tự nhiên cha có 
ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, nhưng 
may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên tiếng cầu 
nguyện, tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh hẳn lại như được 
an ủi. Cái cảm giác được đắm chìm trong những lời cầu 
nguyện này thật vô cùng thoải mái dể chịu không thể tả 
xiết. Lớp ánh sáng bao quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói 
và cả một cuộc đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trưởng 
thành bỗng hiện ra rõ rệt như trên màn ảnh. Từ việc gần 
đến việc xa, ngay cả những chỉ tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều 
hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, cha ý 
thức tường tận các hành vi của mình, các điều tốt lành, hữu 
ích mà cha đã làm cũng như các điều xấu xa, vô ích mà cha 
không tránh được. Tự nhiên cha thấy sung sướng về những 
điều thiện đã làm và hối tiếc về những điều mà lễ ra cha 
không nên làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ 
rệt cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi như người buồn 
ngủ. 

Cha ở trong tình trạng vật vờ, nữa ngủ nữa thức này một lúc 
khá lâu cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn lơ lửng trong 
một bầu ánh sáng có màu sắt rất lạ không giống như bầu 
ánh sáng lần trước. Cha thấy mình có thể di chuyển một 
cách nhanh chóng, có lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha 
thấy cũng có những người đang di chuyển gần đó nhưng 
mỗi lần muốn đến gần họ thé cha lại có cảm giác khó chịu 
làm sao. Một lúc sau cha đi đến một nơi có đông người tụ 


họp. Những người này có rung động dễ chịu nên cha có thể 
bước lại hỏi thăm họ một cách dễ dàng. Một người cho biết 
tùy theo các rung động thích hợp mà cha có thể tiếp xúc 
được với những người ở cõi bên này. Sở dĩ cha không tiếp 
xúc được với một số người vì họ có sự rung động khác với 
"tần số rung động" (frequency) của cha. Sự giải thích có tính 
cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. Người nọ cho biết 
thêm rằng ở cõi bên này tầng số rung động rất quan trọng, 
và tùy theo nó mà người ta sẽ lựa chọn nơi chốn mà họ 
sống. Cũng như loài cá ở ngoài biển, có loài sống gần mặt 
nước, có loài sống ở lưng chừng và có loài sống dưới đáy sâu 
tùy theo sức ép của nước thì ở cõi bên này, tùy theo tần số 
rung động mà người ta có thể tìm đến các cảnh giới khác 
nhau. Sự kiện này làm cha vô cùng cảm thấy vô cùng thích 
thú vì như vậy quả có một cõi giới bên kia cửa tử và cõi này 
lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa. Zz Khi xưa cha không 
tin những quan niệm như thiên đ àng địa ngục nhưng hiện 
nay cha cảm thấy quan niệm này có thể được giải thích một 
cách khoa học qua việc các tần số rung động. Những tần số 
rung động này như thế nào? Tại sao cha lại có tần số rung 
động hợp với một số người? Người nọ giải thích rằng tùy 
theo tình cảm của con người mà họ có những sự rung động 
khác nhau, người có tình thương cao cả khác với những 
người tính tình nhỏ mọn, ích kỷ hay nhữnng người hung ác, 
không hề biết thương yêu. Đây là một điều lạ lùng mà trước 
nay cha không hề nghĩ đến. Cha bèn đặt cậu hỏi về khả 
năng trí thức, phải chăng những khoa học gia như cha có 
những tần số rung động đặc biệt nào đó, thì người nọ trả lời 


rằng, khả năng trí thức hoàn toàn không có một giá trị nào ở 
cõi bên này cả. Điều này làm cho cha ít nhiều thất vọng. 
Người nọ cho biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha 
tưởng là to tác chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một 
kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học 
hỏi được. Người nọ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là con 
người biết làm gì với những kiến thức đó. Sử dụng nó để 
phục vụ hay tiêu diệt nhân loại? Sử dụng nó vào mục đích vị 
tha hay ích kỷ? Sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để gây 
đau khổ cho người khác? Thấy cha có vẻ thất vọng, người 
này bèn đưa cha đến một thư viện lớn, tại đây có lưu trữ 
hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu, học hỏi. 
Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách 
rất cổ viết từ những thời đại xa xưa và có những cuốn sách 
ghi nhận những điều mà từ trước đến nay cha chưa hề nghe 
nói đến. Sau một thời gian nghiên cứu, cha thấy cái kiến 
thức mà mình vẫn hãnh diện thật ra chẳng đáng kể gì só với 
kho tàng kiến thức nơi đây. Đến khi đó cha mới thấm thía 
điều người ta nói về khả năng trí thức của con người và bắt 
đầu ý thức về tần số rung động của mình. 

Nơi cha đang sống có rất đông người, đa số vẫn giữ nguyên 
tính nết cũ như khi còn sống ở thế gian. Có người hiền từ vui 
vẻ, có người tỉnh nghịch ưa chọc phá người khác, có người 
điểm đạm, có kẻ lại nóng nảy. Quang cảnh nơi đay cũng 
không khác cõi trần bao nhiêu, cũng có những dinh thự đồ 
sộ, to lớn, có những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa 
nhiều màu sắc, có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất 
rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh vật này 


dường như luôn luôn thay đổi nhưng về sau cha mới biết 
cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tư tưởng của những người 
sống tại đây. Thay vì xây cất nhà cửa bằng chất liệu vật chất 
như gạch đá thì họ lại tạo ra những thứ này bằng tư tưởng. 
Điều này có thể giải thích giống như sự tưởng tượng ở cõi 
trần. Các con có thể tưởng tượng ra nhà cửa dinh thự trong 
đầu óc mình, nhưngn ở cõi trần, sức mạnh tư tưởng này rất 
yếu, chỉ hiện lên trong trí óc một lúc rồi thôi. Ở bên này vì 
có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự rung 
động của tư tưởng làm gia tăng thêm sức mạnh khiến cho 
những hình ảnh này có thể được thự hiện một cách rõ ràng, 
chính xác và lâu bền hơn. 

Các con đừng nghĩ rằng những người bên này suốt ngày 
rong chơi, tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của họ, mà thật 
ra tất cả đều bận rộn theo đuổi các công việc riêng để 
chuẩn bị cho sự tái sinh, vì mọi tư tưởng bên này đều tạo ra 
các hình ảnh nên đây là môi trướng rất thích hợp để người ta 
có thể kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tư tưởng của mình. Vì 
đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng nên người ta 
có nhiều thời gian theo đuổi những công hay sở thích riêng. 
Có người mở trường dạy học, kẻ theo đuổi các ngành 
chuyên môn như hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn chương, 
thơ phú.v.v.. Tóm lại, đây là môi trường để học hỏi, trau dồi 
các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Phần 
cha đang học hỏi trong một phòng thì nghiệm khoa học để 
sau này có thể giúp ích cho nhân loại. Càng học hỏi cha 
càng thấy cái kiến thức khi xưa của cha không có gì đáng kể 
và nền y khoa mà hiện nay các con đang theo đuổi thật ra 


không lấy gì làm tân tiến lắm nếu không nói rằng rất ấu trĩ 
so với điều cha được biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát 
triển tùy theo khả năng trí thức của con người, mỗi thời đại 
lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác nhau nên những 
giá trị cũng gì thế mà thay đổi. Có những giá trị mà thời 
trước là "khuôn vàng thước ngọc" thì đời sau lại bị coi là "cổ 
hủ lỗi thời" và như cha đã biết thì những điều mà ngày nay 
đang được người đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đ ào 
thải. Tuy nhiên cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi 
người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề 
thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần 
phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể 
tổn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng 
gọi là chân lý. Cha mong các con hãy suy gẫm về vấn đề 
này, xem đâu là những giá trị có tính cách trường tồn, bất 
biến để sống theo đó, thay vì theo đuổi những giá trị chỉ có 
tính cách tạm bợ, hời hợt. 

Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động đều có những 
rung động riêng và được lưu trữ lại trong ta nhu một cuốn 
sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi trần, con người quá bận rộn với 
sinh kế, những ưu phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì 
đến nó nên nó khép kín lại, nhưng khi bước qua cõi bên này 
thì nó từ từ mở ra như những trang giấy phô bầy rõ rệt trước 
mắt. Nhờ thế mà cha biết rõ rằng hạnh phúc hay khổ đau 
cũng đều do chính ta tạo ra và lưu trữ trong mình. Cuốn sổ 
lưu trữ này là bằng chứng cụ thể của những đời sống đã qua 
và chíng nó kiểm soát tần số rung động của mỗi cá nhân. 
Tùy theo sự rung động mà mỗi cá nhân thích hợp với nhựng 


cảnh giới riêng và sẽ sống tại đó khi bước qua cõi giới bên 
này. Do đó, muốn được thoải mái ở cõi bên này, các con phải 
biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay vào việc này 
ngay. Các con hãy ráng làm những việc lành, từ bỏ những 
hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ việc gì, các con hãy suy 
gẫm xem hậu quả việc đó như thế nào, liệu có gây đau khổ 
hay tổn thương cho ai không? Đừng quá bận rộn suy tính 
những điều hơn lẽ thiệt mà hãy tập quên mình. Đời người rất 
ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu. 

Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải biết đầu tư 
thương mại để dành tiền bạc vào những trương mục tiết 
kiệm, những bất động sản, những chứng khoán... nhưng bây 
giờ cha biết rằng mình đã lầm. Một khi qua đến bên đây, các 
con không thể mang những thứ đó theo được. Danh vọng, 
địa vị, tài sản vật chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, 
bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau 
không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà 
các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một 
cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. Tình thương 
giống như miếng đá nam châm, nó thu hút những người 
thương nhau thật sự, để họ tiến lại gần nhau, kết hợp với 
nhau. Nó là một mãnh lụv bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và 
chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại 
nhau trải qua không gian hay thời gian. Chắc hẳn các con 
nghĩ rằng người cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trước đã 
trở nên mềm yếu chăng? Này các con, chỉ khi nào buông 
xuôi tay bước qua thế giới bên này, các con mới thực sự kinh 
nghiệm được trạng huống của mình, tốt hay xấu, hạnh phúc 


hay đau khổ, thích hợp với cảnh giới thang cao tốt lành hay 
những nơi chốn thấp thỏi xấu xa. Hơn bao giờ hết, cha xác 
định rằng điều cha học hỏi nơi đây là một định luật khoa học 
thật đơn giản mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái 
nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự 
lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm tối u 
minh đều do những tần số rung động của mình mà ra cả và 
chính mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay 
lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến. 

Khi còn sống cha tin rằng chết là hết, con người chỉ là sự 
cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại, nhưng hiện nay cha 
biết mình đã lầm. Cha không phân biệt phần xác thân và 
phần tâm linh. Sự chết chỉ đến phần thân xác trong khi phần 
tâm linh vẫn hoạt động như thế từ thuở nào rồi và sẽ còn 
tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên cá nhân của cha không phải là 
cái thể xác đã bị hủy hoại kia mà là phần tâm linh vẫn tiếp 
tục hoạt động này, dó đó cha mới cố gắng liên lạc với các 
con để hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xưa. 
Cha nghiệm được rằng sự sống giống như một giòng nước 
tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi khác, từ hình 
thức này qua hình thức khác. Khi trôi chảy qua những môi 
trường khác nhau nó sẽ bị ảnh hưởng những điều kiện khác 
nhau, và tùy theo sự học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức 
được bản chất thiêng liêng thực sự của nó. Cũng như sóng 
biển có đợt cao, đợt thấp thì đời người cũng có những lúc 
thăng trầm, khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng tủi nhục, 
nhưng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình của sự sống thì 
kiếp người có khác chi những làn sóng nhấp nhô, lăng xăng 


trên mặt biển đâu! Chỉ khi nào biết nhân thức về bản chất 
thật sự của mình vốn là nước chứ không phải là sóng thì các 
con sẽ ý thức được tính cách trường cửu của sự sống. Từ đó 
các con sẽ có quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một diễn 
tiến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách giai đoạn 
chứ không phải một cái gì ghê gớm như người ta thường sợ 
hãi. Điều cần thiết không phải là trốn tránh sự chết hay ghê 
tởm nó, nhưng là sự chuẩn bị cho một sự kiện tất nhiên phải 
đến một cách thoải mái, ung dung vì nếu khi còn sống các 
con đã đem hết khả năng và phương tiện của mình để giúp 
đời, để yêu thương mọi loài thì lúc lâm chung, các con 
chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lương tâm cả. 
Trước khi từ biệt các con, ba muốn nói thêm rằng hiện nay 
ba đang sống một cách thoải mái, vui vẻ va an lạc chứ 
không hề khổ sở. 

HẾT 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : Ct.ly 

Nguồn: Ct.ly 

Được bạn: TSAH đưa lên 

vào ngày: 8 tháng 10 năm 2004 


